THANH THỦY 


SỬ DỤNG LẠ BÀN 


THANH THỦY 


SỬ DỤNG 
LA BÀN 


TP TH 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 


LỜI NÓI ĐẦU 


la bàn š#$#, xưa gọi là La Kinh lt‡@, La Kính lật, Kinh Bàn t@$‡, La Ninh 
Bàn §t@%§, Tý Ngọ Bàn + ®*##, Châm Bàn ‡$†1#, Phong Thủy La Bàn #zkf ## là tông 
cụ quan trọng không thể thiếu trong hoạt động xem phong thủy địa lý của các nhà 
phong thủy thời cổ đại Trung Quốc và Việt Nam. 

Số tầng mặt mâm la bàn rất nhiều, nội dung phức tạp lộn xộn, nguyên lý huyền 
áo, từ ngũ hành bát quái, can chi giáp tý, tiết khí phương vị đến lịch pháp thiên văn, 
châu quốc phân dã rất bao la. Như lời tựa của sách "La kinh giải định" đã nói: "La kinh 
thu thập cái tiềm tàng của trời đất, trên vén ra sự vận hành của tỉnh tú, dưới xem khí 
thể dòng chảy của núi sông, với hình ứng khí, với số hợp lý, tất cả đều dày đặc chỉ chít, 
mà âm trạch dương trạch đặc biệt là hung cát, như chế tạo tơ phải có sợi tơ dọc (kinh) 
mới có thể thành gấm, nên được gọi là La Kinh". Cái phức tạp và huyền ảo của nó làm 
cho người ta nảy sinh một ấn tượng thần bí không lường trước được đối với La bàn. 

Vài năm trước đây, về ngọn ngành nghiên cứu phong thủy rất nhiều, nhưng đề 
cập đến thành quả nghiên cứu sâu vào về la bàn lại thiếu. Đây có thể có ba nguyên 
nhân: Một là mối lo về tư tưởng, cho rằng không nên đi nghiên cứu hoặc không hợp 
thời, hai là do sự sâu xa khó hiểu của la bàn đích thực khó mà nghiên cứu sâu vào, ba 
là có thành quả nghiên cứu nhưng không muốn công khai. Cho nên khiến người ta khó 
hiểu rõ thực sự của la bàn là gì. 

Suy cho cùng la bàn là như thế nào? Nhiều tầng lớp mặt và nội dung như thế có 
tác dụng gì? Có căn cứ vào khoa học hay không? Theo sự tìm tòi không ngừng về phong 
thủy học, những vấn đề này tự nhiên sẽ gây ra được sự chú ý của mọi người. Cũng rất 
tự nhiên, vài năm gần đây, có người bắt đầu xuất bản về thành quả nghiên cứu la bàn 
có độ sâu, nhưng trong thành quả này, có trường hợp không thể lấy quan điểm chính 
xác để phân tích nó, có trường hợp lại quá sâu sắc khó hiểu, rất đáng tiếc. 


Cho rằng, bất luận như thế nào, la bàn là một sự vật tồn tại trên lịch sử, là một 
câu đố, lấy quan điểm và phương pháp chính xác tốn chút thời gian để nghiên cứu vẫn 
là đáng làm. Tục ngữ nói rất đúng, "không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con", 
không tốn sức lực đi nghiên cứu, chỉ cứ cho rằng cái này không đúng, cái kia rất hay, 
đó hoàn toàn không phù hợp về thái độ khoa học. Ý chúng tôi nói, thời xưa cũng được, 
hiện đại cũng được, khoa học cũng được, mê tín cũng được, tốt cũng được, xấu cũng 
được, đều phải có người đi nghiên cứu sâu vào, nếu không như vậy chúng ta làm thế 
nào để nhận biết sự vật một cách có biện chứng? Không đi sâu nghiên cứu làm sao biết 
được nào là khoa học, nào là mê tín? Nếu là khoa học lại là khoa học như thế nào, mê 
tín lại mê tín như sao? Ý tôi nói là về cuốn sách la bàn này là một nghiên cứu của khoa 
học, không phải nói rằng những đối tượng nghiên cứu nhất định phải là khoa học gia. 


Tình trạng chính là như vậy, thông qua nghiên cứu nhất định về la bàn, khiến 
chúng tôi nhận thức được sự vật thần bí này ngoài dùng làm định vị về hướng của nam 
châm, cùng với những ghi chép thiên văn, địa lý, khí hậu và nhận thức lịch sử thời xưa 
ra, sử dụng nội dung đa số của mặt la bàn là không có lý lẽ gì, tuy rằng những nội 
dung này bao gồm rất nhiều về khái niệm triết học cổ đại Trung Quốc, ý chúng tôi cho 
là, một số nội dung của mặt bàn la bàn là nội dung văn hóa triết học lịch sử, nhưng 
trải qua sự chàm chú gia công của phong thủy gia, khiến cho phương pháp sử dụng và 
kết luận hung cát của la bàn lại hoang đường hết sức. Trong mặt la bàn bao gồm 
những chiêm tỉnh học và mệnh lý học càng khiến khoa học về la bàn vào thời kỳ đầu 
gần như chìm ngập trong hoang đường. Cần phải chỉ rõ phong thủy la bàn thực sự là 
công cụ thực thi và phơi bày cụ thể của thuật thông thiên, thông địa cổ đại Trung Quốc. 

Đương nhiên, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng phát hiện một số vấn 
đề khác, như sự phát minh của nam châm từ tính có thể bắt đầu ở đời Đường, Trung 
Quốc phát minh kim chỉ nam có liên quan với vị trí địa lý của Trung Quốc, lại như 
định hướng kiến trúc của thời kỳ cuối xã hội phong kiến xác thực đã chịu ảnh hưởng về 
sử dụng la bàn. Đấy đối với chúng tôi tiến hành nghiên cứu lãnh vực khác đều có ý 
nghĩa nhất định. 

Phong thủy la bàn có rất nhiều chủng loại, sách này chủ yếu lấy "Vi bàn" làm ví 
dụ để tiến hành nghiên cứu thảo luận tương đối tỉ mỉ, cố gắng cho ra được một mặt 
thật lúc ban đầu của la bàn. Xem như là thành quả nghiên cứu của một giai đoạn, hơn 
nữa với tài sơ học thiển, không tránh khỏi có nhiều sai sót, mong các vị chuyên gia phê 
bình và đóng góp ý kiến cho. 


Soạn giả 


CHƯƠNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LLA BÀN PHONG THỦY 


CHƯƠNG I 
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


1-1. TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỀN 


La bàn phong thủy cũng giống như la bàn bình thường khác dùng để xác định phương 
hướng, ở chung quanh bốn phía kim nam châm có mâm phương vị, có thể dùng kìm nam châm 
đoán định phương vị. Trên mâm phương vị sắp xếp một số từ chữ có ý nghĩa theo một qui luật 
và nguyên lý nhất định, làm cho mâm phương vị có ý nghĩa và tác dụng bói toán. La bàn 
phong thủy chính là công cụ bói toán dùng trong phong thủy xây dựng (hình 1.1) 


"¬—= 


Hình 1-1: "Thu binh đồ thuyết" chép sa đồ Thái bảo tướng trạch 


Từ la bàn đơn giản thời xưa phát triển đến la bàn phức tạp nhiều dạng như hiện nay đã 
trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhiều lúc chân tướng đã biết được, chỉ có thê đi tìm kiếm dầu 
tích của nó từ trong, hiện vật khai quật, vật thật hiện có và tư liệu sách vớ mà thôi. 


SỬ DỤNG LA BÀN 
Theo sách vỏ ghi chép, người Trung Quốc từ rất sớm đã phát mình ra đặc tính chỉ hướng 
của kim nam châm từ tính, thời Chiến Quốc đã bắt đầu sử dụng một loại la bàn dùng bói toán 
gọi là "7y nan:". Thiên "Hữu độ" trong sách "Hàn Phí Từ" có viết: "Tiên vương lập Ty nam: đĩ đoan 
triểu tịch” (Vua đồi trước dùng tư nam để đo sáng tối). Đến thời đầu Đông Hán, Vương Sung đã 
nói tï mi trong thiên "7 ứng" của sách "Luận Hoành": "Ty nam chỉ thược, đầu chỉ ư địa, kỹ đế 
chỉ nam” (Cái cán của Ty nam, đưa xuống đất; cái đế chỉ hướng nam) thược là dạng nam châm 
có hình trạng giống như muỗng canh được chế tạo từ đá nam chảm phóng theo sao Bắc Đâu, 
để là cái cán của muỗng, địa là địa bàn của mâm bói. Theo Ty nam do Vương Chấn Phong 
khao chứng phục hồi thì địa bàn có bát quái, thiên can, địa chỉ và nhị thập bát tú, tương tự với 
la bàn lưu hành ở thời Đông Hán. Ở đây có hai bộ phận tổ thành quan trọng của la bàn đời 
sau cực chỉ hướng nam châm và mâm phương vị, có thể thấy Ty nam là một dụng cụ xác định 
phương hướng có tính chất bói toán, cũng có thể nói Ty nam là hình thức buổi ban đầu của La 
bàn phong thủy (hình 1.3). 


» 


NHỊ THẬP HAT TL 


NHỊ THẬP TỪ SƠN 


TỪ DUY BÁT CAN 


CAN THỊA 


BẤT QUÁI 


ĐỊA BẢN 


Hinh 1-3: Mô hình phục chế Ty nam (theo Vương Chấn Phong) 


Hình thức la bàn thời Hán là la bàn bói toán, cái này phần nhiều dùng ở bàn Le nhâm 
bao gôm Lục nhâm với thuật Kỳ môn độn giáp và bàn Thái ất cửu cung. Xem xét từ bàn Lục 
nhâm hiện đã đào được, là do hai mâm trên đưới ghép chồng mà thành. Mâm dưới hình 
vuông, tượng trưng cho đất, gợi là địa bàn; mâm trên là hình tròn tượng trưng cho trời, gọi là 
thiên bàn, thiên bàn có thể xoay tròn theo trục giữa. Loại hình mâm này không dùng kim nam 
châm, chỉ là chiêm bốc cát hung bằng quan hệ thời gian, phương vì và quan hệ thiên địa bàn. 
“Cảnh hộ lục niên thân định kinh" thời Bắc Tống viết: "Tạo thức: Thiên, trung tác đẩu tiêu, chỉ 
Thiên cang, thứ tác nhị thần thập, trùng. liệt nhị thập bát tú, tứ duy cục, Địa, liệt thập nhị 
thần, bát can, ngũ hành, tam thập lục cầm, Thiên môn, địa hộ, nhân môn, qui lộ tứ ngung 
hất". "Trên mặt thiên bàn, bộ phận ở giữa luôn luôn vẽ sao Bắc Đầu, chung quanh xếp 12 thần 
và 28 vì sao. Thập Nhị thần là Chính Minh, Thiên Khôi, Tòng Khôi, Truyền Tống, Thắng tiên, 


6 


CHƯƠNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


Tiểu Cát, Đại Nhất, Thiên Cang, Thái xung, Công tào, Đại cát, Thần hậu. Có la bàn lấy chữ số 
đại diện thập nhị thần, gợi là thập nhị nguyệt tướng. Trên mạặt địa bàn luôn luôn phân tăng 
viết bát thiên can, thiên địa nhân qui tứ duy hoặc bát quái, nhị thập địa chỉ và nhị thập bát 
tú, trường hợp đặc biệt còn có tam thập lục căm. Bàn Lục nhâm được sử dụng rộng rãi trong 
việc chiêm nghiệm cát hung theo thời thần và phương vị trong các mặt cuộc sống xã hội thời cổ 
đại, cách dùng của nó là cố định địa bàn, ban ngây Tý ở Bắc, ban đếm Tý ở Nam, sau đó xoay 
thiên bàn, lấy Nhâm Thân, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Nhâm Tí, Nhâm Tuất trong 
60 Giáp Tý làm Lục nhâm, suy ra Tứ khóa và Tam truyền trong kiểu Lục nhâm, cuối cùng lấy 
cái này đoán định cát hung của việc xem ngày xem hướng (hình 1.8, 1.4, 1.5, 1.61. 


Hinh 1-3: La bàn 
kiểu Lục Nhâm 
thời kỳ đâu Tây 
Hán (lm thấy ở 
lăng mộ Nhữ Âm 
Hầu tại An Huy) 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Hình 1-4: La bàn Thái Ất Cửu cung 


CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


Hình 1-6: Bản dập la bàn Lục Nhâm trong viện bao tàng 


Thượng Hải (Nghiêm Đôn Kiệt). 


Máãm phương vị thời kỳ đầu Trung Quốc là hình vuông, vì nguyên nhân sắp xếp thuận 
tiện và dễ nhận biết, thời kỳ sau phần nhiều là hình tròn. Mâm phương vị cơ bản của la bàn 
Trung Quốc là mặt mâm gồm 24 phương vị, một chu vi tròn là 360), mỗi một 15” là một 
phương vị, như vậy la bàn có 24 phương vị, 34 phương vị đó là 4 duy quái của hậu thiên bát 


SỬ DỤNG LA BÀN 
————————————— ——————_—_—_——_ ——— DU ƠI HN 


quái (Càn, Khôn, Tốn, Cấn), tám thiên can (Giáp, Ất, Bính, Định, Canh, Tân, Nhâm, Quí) và 
thập nhị địa chỉ (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). 

Bàn Lục nhằm có 24 phân vị được dùng chiêm bốc trong thời Đông Hán. Lục triều đã có 
hiện vật khai quật, mà chế độ ghi giờ theo duy thần thường dùng trong ghi chép thiên tượng ở 
thời Ngụy Tấn, Nam Bắc triều. Tài liệu có từ sớm như "Thanh nang áo ngữ" "Thiên Ngọc Kinh" 
của Đường Dương Ích, "Tuyết rám phí" của Bốc Tắc Nguy đều có thuật ngữ liên quan với la 
bàn. Như "Thiền Ngọc Kinh" nói: "Tiên thiên bàn thương nhị thập chỉ, hậu thiên gia thượng can 
hòa duy, bát can tứ duy phụ chỉ vị, tử mẫu công tón đồng thử gu” (12 chỉ trên bản tiên thiên, hậu 
thiên cộng thêm can và duy, 8 can 4 duy phụ chỉ vị, tử mẫu công tôn cùng suy như vậy), Trong 
“Thanh nang âo ngữ" có trình bày rất nhiều phương pháp sử dụng la bàn, nhưng ngôn ngữ mập 
mỡ, không dễ hiểu được. Từ nội dung bia khắc, gương đồng thiên văn khai quật đời Đường 
chúng ta có thể suy đoán la bàn lúc này có nội dung và số vòng tương đối nhiều. Một tấm 
gương đồng thiên văn đời Đường đào lên ở Hồ Nam có công nghệ đúc rất tinh vi, từ trung tâm 
gương ra ngoài có năm vòng, vòng thứ nhất là tứ lĩnh thú (tứ tượng), vòng thứ hai là thập nhị 
sinh tiếu (12 con giáp), vòng thứ ba là bát quái hậu thiên, vòng thứ tư là nhị thập bát tú, vòng 
thứ năm là khắc chữ (hình 1.7). 


GS: 


~ 


-l <8} t; 


C22-+»ssszvysg4s44V. 


d2” 
xi iờ g7 


ti 


* 


vc 


*, + 
s„?/ 
\ 


Si 22; 


h 


‹ 
— 


lắp 15 in 
NT `. 


Sh-2U Su, Ý M2 


Hình 1-7: Bản dập gương đồng thiên văn đời Đường khai quật ở Hồ Nam. 


10 


CHƯƠNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


Kình tế đời Tống phồn vinh, văn mính trên biển phát triển mạnh, la bàn nam châm có sự 
phát triển tương đối lớn. Trong "Mộng khế bút đảm" của Thẩm Quát nhà khoa học thời Bắc 
Tống có viết: "Nhà danh tiếng lấy từ thạch mài thành mũi kim, thì có thể chỉ hướng nam 
nhưng luôn lệch sang đông, không hoàn toàn chỉ hướng nam. Phương pháp thủy phù thường 
dập dệnh, phương pháp chỉ trảo và oản thần đều có thể làm được, vòng xoay rất nhanh nhưng 
cũng trơn để rút không như phương pháp lũ huyền là tốt nhất. Phương pháp này lấy tø lụa nối 
giữa nó một sợi tơ tầm, với ít sáp cỡ khâu nhãn nối ở thất lưng, treo chỗ không gió thì kim 
luôn chỉ hướng nam. Trong đó có trường hợp mài mà chỉ hướng bắc, chỉ nam chi bắc đêu có ca, 
chỉ hướng nam của từ thạch cũng như cây bách chỉ hướng tây, không thể biết được lý lẽ nguồn 
gốc của nó'”. 

Ở đoạn này miêu tả rõ ràng la bàn nam châm. Nó trình bày bốn phương pháp đặt kim 
nam châm theo phép nổi trên rước, phép đặt trên miệng chén, phép đặt trên móng tay, phép 
treo. Hai loại kim chỉ nam và chỉ bắc nói trên, là do ma sát hai cực khác nhau của từ thạch mã 
ra. Sự lâm quảng ký", "Vũ kinh tổng yết", "Thần tiền do thuật" còn ghi chép có lắp đặt hai loại 
kim nam châm, nam châm cá và nam châm rùa. (hình 1.8, 1.9) 


§$ —” k 


` 


— — —.-.—- 
- 
` 


Hình 1-8: 4 Loại lắp đặt kim nam châm ghi chép trong "Mộng khê bút đàm” đời Tổng. 
(theo Vương Chấn Phong) 


' Phương gia dĩ tử thạch ma chảm: phong, tấc nàng chỉ nam, nhiên thường vi thiên đông, bất toàn nam dả. 
Thủy phù đa đãng dao, chỉ trảo cập oản thân thượng giai khả vì chỉ, vận chuyên tu tấc, đán kiện huạt đị trạy, bắt 
nhược lũ huyền vi tốt thiện. Kỳ pháp thủ tân khoáng trung độc kiển lũ, dì giới tử hứa lạp, xuyết tí yêu, và phong xú 
huyền chỉ, tắc châm thường chỉ nam. Kỳ trung hữu ma nhì chỉ bắc gia, dữ gia chỉ nam, bác giả giai hữu chỉ. Từ 
thạch chỉ nam, do bách chỉ chỉ tây, mạc khả nguyên kỳ lý. 


11 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Định tre 
Bản gỗ 


0//////2////////1 


Hình 1-9: Hình mặt cắt phục chế rùa nam châm 
trong “Sự lâm quảng kỷ” đời Nguyên. 


Trong “Bìùih Châu khá đàm” của Chu Húc và “Tuyên Hòa phụng sử cao lệ húnh” của Từ 
Cạnh đầu thế kỷ 12 đầu nói đến kim nam châm dùng trong lĩnh vực hàng hải. Điều này nói rõ 
thời Tống sử dụng kim nam châm (hình 1.10) đã rất phổ biến. Trong “Nhân thoại lục” của 
Tăng Tam Dị đời Nam Tống viết rằng: “Địa loa hoặc có Tý Ngọ chính chảm hoặc dùng phùng 
châm giữa Tý Ngọ Bính... trời của nam bắc thiên địa, nên dùng Tý Ngọ hoặc rằng Giang Nam 
đất lệch khi dùng chính châm Tý Ngọ, nên xen kẽ dùng Bính Nhân“! 


Hình 1-10: La bàn nước hàng hải đời Tống 


3 “Địa loa” hoặc hữu Tý Ngọ, chỉnh châm, hoặc dụng Tý Ngọ bính gian phùng chãm... Thiên địa nam bắc chỉ 
thiên, đương dụng Tý Ngọ, hoặc vị giang nam địa thiên. nam dụng Tý Ngọ chỉ chính, cố bính nhâm tham chỉ 


13 


CHƯƠNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


"Địa loa” chính là la bàn, xem xét từ góc độ chính châm, phùng châm... lá bàn thời Tống 
đã có cách dùng của chính châm, trung châm và phùng châm, có thể thấy la bàn thời này sớm 
có sự thay đổi tương đối lớn so với la bàn thời kỳ đầu. "Thiền tỉnh thiên", "Thôi quan bình lòng 
thiên" của Lại Văn Tuấn cũng đã trình bày sự thay đổi này đối với việc giải thuyết ứng dụng 
của phương vị. 

Đến thời Minh Thanh, la bàn càng thêm rất nhiều vòng mới, đã trở thành những trước 
thuật phong thủy, lưu truyền "£ø kinh đỉnh món chân", "Khám định hiệp kỷ biện phương", đều 
giảng giải đối với các vòng của la bàn. Do sau thời Minh đưa mệnh lý học, nhật gia và phong 
thủy thành một thể, làm cho phong thủy học thay đổi thành phức tạp, la bàn thời nay cũng 
phát triển thành nhiều vòng với phân độ dày sít, nói chung ít thì vài vòng, nhiều thì mười mấy 
vòng, rất phức tạp. Thầy phong thủy vừa có thể xem trời "thừa khí, lập hướng, tiêu sa, nạp 
thủy", vừa có thể "thăm dò xem xét sự thuần bác (phức tạp) của sông núi để phân biệt qui 
tiện, lớn nhỏ của vùng đất ấy", còn có thể tính toán ngày lành giờ tốt, cứ theo thời mà làm. 
Chính như "La tỉnh giải định” nói: "Là thiên tỉnh, quái tượng, ngũ hành. lục giáp, cái lý uyên 
bá hoàn toàn nằm trong đó" (Hình 1.11, 1.19, 1.13). 


» 


li) „ 
~> 


r I(WWTETn 


mì 


“- 


Hình 1-11: Mặt chính hình la bàn ghi ö "La kinh giải định" đời Thanh 


' "Phàm thiên tỉnh, quái tượng, ngũ hành, iục giáp đã, sở xưng uyên vi hạo đại chỉ lý mạc bất tất cụ kỳ trung dã” 


13 


SỬ DỤNG LA BÀN 


kX 5$ 5) 
XŸ 
L2 


t9 


n7) _ 


XS; 


SE] 


Hình 1-12: Mặt lưng hình la bàn ghỉ ở "La kinh giải định" đời Thanh. 


< Mô hình xe chỉ nam 


Ty Nam đời Hán > 


Gương đồng thiên văn đời Đường (thê kỷ 8} 


< Kim nam châm theo phương pháp 
treo tơ thời Bắc Tông 


Một trong kim nam châm > 
theo phương pháp 
nổi trên nước thời Bắc Tông 


< Hai trong kim nam châm 
theo phương pháp 
nổi trên nước thời Bắc 


TAY 1B 


< Mô hình rùa nam châm 
đời Nguyên 


La bàn nước > 
hàng hải đời Minh 


La bàn phong thủy bằng đồng đời Minh 


< La bàn nước phong thủy 
bằng ngả voi đời Thanh 


La bàn cạn hàng hải đời Thanh 3> 


La bàn khô phong thủy đời Thanh 


AY 1A 


La bàn tam hợp 18 tầng (Ngô Lổ Hoành, Hưu Ninh - An Huy) 


La bàn Tam hợp (sản xuầt ở Hàng Châu thời hiện đại) 


La bàn Tam hợp (Hồng Kông chê tạo - thời hiện đại) 


A 
¬ =) 
6® 5 
'§ + 
œ 
S) 
F 
SỐ 
Ehn 
c= 
ku) 
3ã 
Œ 
 Œ 
+ 
8. 


= 
( 
5 
E 
Đ 
-ˆ 
5 
-+E 
"5 
' 
8 
4) 
_¬ 
O 


= 
g8 
x.~) 
rễ: 
Eoö 
@ 
KẾT 
ö 
= 
=- 
58 
kL 


CHƯƠNG I GIỚI THIÊU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


THình 1-13: Một trong những hình la bàn cận đại. 


Tóm lại, từ thuật lựa chạn nhà cửa mang thành phần khoa học tương đối nhiều trong thời 
kỹ đầu của phong thủy học Trung Quốc, phát triển thành thuật phong thủy hỗn tạp giữa khoa 
học và huyện học của thời kỳ sau có sự nhất trí về mặt lịch sử. La bàn từ lúc đầu với chức 
năng đơn giản là xác định phương hướng sau phát triển thành La bàn phong thủy phức tạp 
mang màu sắc huyền học rnệnh lý. 


1.9 CHỦNG LOẠI LA BÀN 


Do la bàn có quá trình lịch sử phát triển lâu dài, la bàn phát triển từ đơn giản đến phức 
tạp, có nhiều kiểu cách. Do sự khác nhau giữa dòng phái phong thủy và đại sư, nên la bản 
cũng có chủng loại khác nhau. Minh Thanh về sau có 3 loại la bàn Tam hợp, la bàn Tam 
nguyên và la bàn Tổng hợp. Vã lại cùng một loại la bàn cũng có sự khác nhau chút ít bơi thây 
dạy phong thủy khác nhau và nơi sản xuất khác nhau. La bàn do ông Trình Kiến Quân sưu 
tập được có hơn 20 loại khác nhau, số vòng tròn và nội dung la bản khác nhau tùy theo kích cỡ 
to nhỏ. 


15 


ƒ DỤNG LA BÀN 
—————— 5U UỤNG LA BẠN 

Cùng một loại la bàn nhưng vì kích cỡ to nhỏ khác nhau, vì vậy nội dung vòng tròn sẽ 
khác nhau, dòng phái và nơi sản xuất khác nhau cùng sẽ có sự khác nhau đôi chút, ví dụ cùng 
là la bàn Tam hợp, "Huy bàn" do An Huy sản xuất và "Kiến bàn" do Phúc Kiến san xuất đã có 
sự khác nhau mà la bàn tam hợp do Hồng Rông và Đài Loan sản xuất lại khác với la bàn sản 
xuất trong đại lục. 


Về nơi sản xuất có Hưu Ninh (An Huy), Hưng Ninh (Quảng Đông), Công Châu (Giang 
Tây), Chương Châu (Phúc Kiến), Hàng Châu (Triết Giang), Ôn Châu (Triết Giang), thời cận 
đại Hà Bắc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaixia, Nhật Bản cũng sản xuất la bàn, xưởng chế tạo 
cua cửa hàng Ngõ Lễ Hoành Vạn An Kiều (Hưu Ninh, An Hưu) đã có lịch sử chế tác la bàn 
gản 300 năm, vẫn duy trì được truyền thống chế tác thủ công mà rất kỹ xảo. Thổi cận đ: ai đến 
nay, chất lượng và độ tỉnh vi của Ìa bàn mặt đồng chế tạo bằng máy đa Đài Loan và Hồng 
lông sản xuất đều tương đối cao, những cửa hàng được xếp vào hàng nôi tiếng có Thông 
Thăng, Hàn Huy, Đông Định... (hình 1.14, 1.15, 1.16). 


Hình 1-14: La bàn của xưởng Thông Thắng đường - Hồng Kông 


Lịch sử lâu dải của xưởng làm la kinh Vạn An Kiều, Hưu Ñinh (An Huy), theo điều tra 
của ông Lý Sĩ Trừng, thị trấn xưa Vạn An (Hưu Ninh) có xưởng làm la kinh bàn tổ truyền của 
ba nhà Phương Tú Thủy, Ngô Lỗ Hoành, Giang Ngưỡng Khê. Đầu thời Thanh với kinh bàn do 

họ Uông chế tạo là nổi tiếng nhất. Các dòng tộc đều lấy kiểu la bàn phong thủy của Dương 
Quản Tùng, Tưởng Đại Hồng là nghề chính, kỹ thuật chế tác và nguyên liệu sử dụng vẫn duy 
trì phong cách từ thời Khang Hy, Càn Long đến nay. Sau kháng chiến, hai gia tộc Phương, 
Uông tiếp tục sự nghiệp. Hiện nay do ông Chiêm Vận Tường thừa kế họ Ngô với khí thế và 

công nghệ chế tác "Cửa hàng la kinh Ngô Lỗ Hoành" ông cùng con gái và con rẽ tiếp tục sản 
xuất "Huy bàn" của họ Ngô. Ngô Lễ Hoành sinh năm Khang Hy thứ 41 (1702), từ nhỏ đã 
thông mình lanh lẹ, tìm thầy nghiên cứu học hỏi, học tập chế tạo kinh bàn và tỉnh thông công 
nghệ khoảng giữa thời gian năm Ủng Chính (1723-1735) tại thị trần xưa Vạn An Kiều, sáng 
lập "cửa hiệu La kinh Ngô Lỗ Hoành". 


l6 


CHƯƠNG I GIỚI THIẾU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


Hình I-15: La kinh 
nước phong thuy chế ở 
Hưu Ninh năm Đạo 
Quang đời Thanh (theo 
Vương Chấn Phong) 


Hình 1-16: La 
kinh khô hàng 


a Kim mưu chẳt 1. Bản vệ. 34 TY h ^ 
e. Đỉnh kim bằng ưẢng — 0t Đuảng chuÍn dây hải chế ở Ôn 
d Mũ UỈnh dẲng Châu thời cân 


v- Miệng nha lề 
đại (theo Vương 
Chấn Phong). 


SỬ ĐỤNG LA BẢN 
—- —————————————————_(Ö VN LÃ BẠN 
Dưới đây giới thiệu sơ lược về ba loại hình la bàn: 
1, La bàn Tam hợp 


Đặc trưng chủ yếu của la bàn Tam hợp là do 3 vòng 24 phương vị tổ thành, tức có địa bản 
chỉnh châm, nhân bàn trung châm và thiên bàn phùng châm, cái này kết hợp sử dụng nội 
dung của vòng khác để định hướng tiêu sa, nạp thủy... La bàn Tam hợp lại gọi là la bàn Dương 
Công, theo nghiên cứu của ông Lý Định Tín, đây là vì tiện với tiêu sa, nạp thủy cuối đời Dương 
Quần Tùng theo phương vị Nhật Cảnh một thiên can đi với hai địa chỉ, khi đổi thành vòng 
tròn song sơn một thiên can đi với một địa chỉ, gia thêm phùng châm thiên bàn và 72 mạch... 
tiến hành một lần cải tạo đối với la bàn phong thủy (Hình 1.17). 


c3» S8./§7- 
V X00 51 E09 


Á Ln; I8\ 
C 3e dc ĐH HH 
^ ¬ - + 


Hình 1-17: Mật thâm la bàn đo quầy la kinh Vạn An Kiều (Hưu Ninh - An Huy) 
chế tạo (theo "Phong thủy thám nguyên"). 
2. La bàn Tam nguyên 
Đặc trưng chủ yếu của la bàn Tam nguyên là có vòng tròn vôi 64 quẻ, nói chung chỉ có một 
vòng 24 phương vị, tức chính châm địa bàn, cái này có thể dùng định cát hung của phương vị. 


La bàn Tam nguyên lại gọi là Tưởng bàn hoặc Dịch bàn, nghe nói vòng quẻ Dịch là do Tưởng 
Đại Hồng sáng lập (hình 1.18). 


18 


CHƯƠNG I GIỚI THIÊU SƠ LƯỢC VỀ LA BÀN PHONG THỦY 


(— +: lu) 
0III1111110110111g 

v10) —=== từng 
cm” cư tr trưng x đệy, 


PS : 

S207 0022 NC 
So E6) CS S2 Và 
RỘŠ: 


Xà về) h Sa x 
$2) `: ng AC: IẾP </ 


. 
CN 4W 


IS D00 X) 


Hình 1-18: Mâm la kinh kiểu Tam nguyên 
("Trung Quốc cổ đại phong thủy dữ kiến trúc tuyển chỉ") 


3. La bàn Tổng hợp 

Là tổng hợp một số vòng chủ yếu của la bàn Tam hợp và la bàn Tam nguyên, đặc trưng 
chủ yếu là giữ được chính châm địa bàn, trung châm nhân bàn, phùng châm thiên hàn của la 
bàn Tam hợp và vòng quẻ Dịch của la bàn Tam nguyên và vòng chủ yếu khác của bai loại la 
bần, vì vậy la bàn Tổng hợp có số vòng chỉ chít, nội dung rườm rà. 


1Q 


SỬ DỤNG LA BÀN 


CHƯƠNG II 
PHƯƠNG PHÁP THAO TÁC CƠ BẢN 
CỦA VIỆC SỬ DỤNG LA BÀN 


2.1 CÁCH GIỮ LA BÀN VÀ VỊ TRÍ QUAN SÁT 


Thầy địa lý xem phong thủy, ngoài thẩm định thế cục điện, luôn luôn phải dùng la bàn 
xác định rõ phương hướng hoặc phương vị. Trước khi làm chính xác bước này, có lúc hai tay 
cầm la Sàn xem lướt qua. Phương pháp này là ổn định chỗ đứng, hai tay cầm la bàn ở trước 
ngực, đồng thời làm cho la bàn duy trì trạng thái cân bằng và cố gắng làm cho đường biên của 
ngoại bàn song song với vách tường công trình để sở nghiệm (hình 2.1). 


Mặt ngang, 


Hướng, 


Hình 2-1: Phương pháp cầm la bàn. 


Như bước đầu định phương vị công trình, phải đứng ở giữa mặt bằng công trình, lưng 
người đối diện với mặt sau công trình, mặt người đối diện với mặt trước công trình để quan sát 
đại thể. Như xác định đường giữa tức hướng lưng hoặc hướng mặt cửa công trình, vừa có thể 
đứng ở trong vừa có thể đứng ở ngoài để xem đoán. Nếu như ở ngoài công trình thì mắt người 
đối điện với mặt lưng công trình, lưng đối diện tới hướng nhìn của công trình. Nói chung, 
trong ngoài công trình đều phải quan trắc (hình 2.2, 2.3). 


20 


CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP THAO TÁC CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬ DỰNG LA BÀN 


Hướng 


Hình 2-2: Phương pháp xem ỏ bên trong kiến trúc. 


Tọu 


T2 aysstrye de xooe ll 


Mặt ngang 


Hình 2-3: Phương pháp xem ở bên ngoài kiến trúc. 


92.2 XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG GIỮA 
Xác định đường giữa tức đo đạc xác định vị trí đường hướng cửa và hướng lưng của công 


trình kiến trúc, là đặt la bàn ở giữa công trình kiến trúc hoặc đặt la bàn ở dưới đường giữa 
cửa, phải căng dây hoặc thòng dây thông qua đường chữ thập giữa mặt phẳng kiến trúc, để ăn 


21 


SỬ DỤNG LA BÀN 


kháp với đường Thiên tâm thập đạo của la bàn, hướng đường dùng chữ thập phải song song 
vôi công trình kiến trúc. Như vậy khi xoay chuyển nội bàn, thông qua đường chữ thập hoặc 
Thiên tâm thông đạo, có thể biết hướng lưng của kiến trúc như thế nào. Phương pháp tương 
đối đơn giản là dùng la bàn có đường Thiên tâm thập đạo, có thể đặt ngoại bàn dựa trên tường 
kiến trúc để đo đạc, nhưng độ chính xác này hơi sai lệch (hình 9.4, 9.5). 


Hinh 2-5: La bàn định đường giữa cửa lõn chính. 


22 


CHƯỚƠNG II PHƯƠNG PHÁP THAO TÁC CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬ DỤNG LA BÀN 
Đề làm cho la bàn dễ ở vào trạng thái thăng bằng, dưới la bàn rải gạo dày 3 thốn. La bàn 
hiện đại có một số ngoại bàn có lắp thêm máy đo mực nước (hình 9.6). 


là IMLÙNg =0 thập piữu mát (thẳng kiên (nịc _ 


¬ 


La hậu 


EiNtgan 


Hinh 3-6: Phương pháp đật la bàn. 


3.3 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG VỊ 


Xác dịnh phương vị là phân chia mặt băng kiến trúc làm tám phương vị hoặc vài phương 
vị, hoặc xern vật nào đó ở trên chữ nào đó để luận cát hung. Nếu dùng phương pháp Bát trạch 
xác định phương vị thì dùng la bàn phân chia mặt bằng kiến trúc làm tắm phương vị theo 
nguyên tắc bất quái, phương pháp này lại gọi là định “bát cung phóng xạ tuyến". Phương pháp 
này là đặt la bàn ở điểm trung tâm mặt bằng kiến trúc, theo phương vị bát quái có thể đoán 
biết vị trí tám cung của kiến trúc, hoặc xem xét cửa chính trên phương vị não, đồng thời lấy 
quái cung hướng lưng cúa kiến trúc để bàn luận cát hung của bát cung kiến trúc, (hình 3.7, 3.8). 


Tzx cất 


lang Khêy 


Hình 3-7: Từm phương vị mặt bằng kiến trúc. 


25 


SỬ DỤNG LA BẢN 


lụa Cần 


Hitdng Khôi 
Hình 2-8: Tìm phương vị cửa lớn chính. 


Mạt bằng của kiến trúc thiên biến vạn hóa, có một số đơn giản, có một số phức tạp, xác 
định trung tâm mặt bằng kiến trúc như thế nào đều có thảo luận tất yếu như sau: 

Đối với kiến trúc truyền thống mà nói, điểm trung tâm ở đưới đòn nóc của công trình kiến 
trúc vì đây là chỗ chia nhã trước nhà sau, tức đường phân giới âm dương. Để làm cho vấn đề 
rõ ràng hóa, chúng tôi phân chia mặt bằng kiến trúc thành mấy loại sau để thảo luận. 

1. Mặt bên hình chữ nhật 


Mặt bằng loại này chỉ cần vạch đường thẳng nối liền bốn góc, chỗ giao nhau của hai đường 
thăng này là điểm trung tâm của mặt bằng (hình 9.9). 


34 


CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP THẢO TÁC CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬ DỤNG LA BÀN 


2. Mặt bằng hình tam giác 

Giao điểm của ba đường trung tuyến là điểm trung tâm (hình 2.10). 

3. Mặt bằng các hình khác bất qui tắc 

Đối với mặt phẳng bất qui tắc có nhiều phương pháp để tìm điểm trung tâm. 
&. Phương pháp hình học 


Mặt phẳng trên cơ bản là tổ hợp mặt phẳng hình chữ nhật, nói chung là do hình chữ nhật 
chủ yếu làm chủ, cục bộ có chút lồi lõm, như vậy dùng phương pháp lấp bằng để chuyển hóa 
thành mặt bàng hình chữ nhật là có thể tìm ra được trung tâm mặt phẳng (hình 2.11). 


b. Phương pháp trong tản 


Cắt mặt phẳng phức tạp, đặt trên đầu nhọn cây kim thì có thể xác định được trọng tâm 
mặt phẳng kiến trúc, trọng tâm mặt phẳng và trung tâm có khi không trùng hợp hoàn toàn, 
nhưng nói chung sẽ rất gần nhau. (hình 2.12) 


Tị 


Hình 2-9: Trung tâm mặt bằng hình chữ nhật. Hình 2-11: Phương pháp điền (đáp) 


bằng tìm trung tâm mặt bằng, 


Hình 2-10: Trung tâm mặt bằng hình tam giác. Hình 23-12: Phương pháp trọng tâm 


tìm trung tâm mặt bằng. 


25 


SỬ DỤNG LA BẢN 
———————_________ SU DỤNGLABẢN 
Ngoài ra, đổi với việc xác định trung tâm mặt phẳng còn phải chú ý hai điểm: 
Một là, đối với kiển trúc mật đòn nóc mà nhiều tầng, tất cá đều lấy trung tâm mặt phẳng 
tầng trệt làm chuẩn. 


Hai là, trọng tâm mỗi phòng lấy mặt phẳng của mỗi phòng. 
3.4 ĐỊNH TUYẾN VỊ ÂM TRẠCH 


Định tuyến vị âm trạch có hai phương pháp: một là lấy đường liền của trung điểm đầu 
đuôi quách áo quan để định tuyến vị, gọi là nội phân kim; hai là lấy hướng lưng bia của phần. 
mộ để định vị tuyến, gọi là ngoại phân kim. Trong âm trạch của quí tộc thời Đường Tống do 
qui mồ lớn, có nhà mồ, phân mộ coí trong phong thủy cũng dùng phương pháp định phương vị, 
căn cứ theo yêu cầu phong thủy tiến hành bố cục đối với nhà mồ (hình 9.13, 9 .14, 2.15). 


Hình 2-15: Hình mộ táng phong thủy đời Đường. 


36 


CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP THAO TÁC CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬ DỤNG LA BÀN 


ĐINH 


Hình 2-13: Dương trạch đo lường phân kim bên trong. 


ĐINH 


QuY 


Hình 2-14: Âm trạch đo lường phân kim bên ngoài. 


917 


SỬ DỰNG LA BÀN 


CHƯƠNG II 
XÁC ĐỊNH TỌA HƯỚNG KIẾN TRÚC 


3.1 TÍNH QUAN TRỌNG CỦA TỌA HƯỚNG RIẾN TRÚC 


Tọa hướng cúa kiến trúc ảnh hưởng rất lớn đối với chất lượng hoàn cảnh cư trú và công 
tác của kiến trúc, việc lựa chọn tọa hướng kiến trúc liên quan đến điều kiện khí hậu, hoàn 
cảnh địa lý, tình hình đất dùng xây dựng của địa phương... phải suy nghĩ tổng họp. Với tình 
huống thông thường, mùa đông phải nạp được nhiều ánh sáng mặt trời, mùa hè phải tránh 
được nhiều ánh sáng rnặt trời quá thừa, có lợi với yêu câu thông thoáng tự nhiên, đồng thời 
còn phải suy nghĩ nhân tố hoàn cảnh cảnh quan. 

Phán đoán hướng tọa của kiến trúc là xác định cơ sở trung tuyến và phương vị của kiến 
trúc, nếu như phán đoán sai tọa hướng của kiến trúc thì sẽ sai tất ca. Vì vậy bước này rất 
quan trọng. Kiến trúc truyền thổng nói chung tọa hướng rõ ràng, tương đối dễ phản đoán, 
nhưng hình thức kiến trúc hiện đại đa dạng, có một số kiến trúc xác định tọa hướng có độ khó 
nhất định, nhưng điều quan trọng nhất là phán đoán sinh khí đến từ phương nào. Theo qui 
luật thông thường, phương của sinh khí đó là hướng nhìn (triều hướng) của kiển trúc. Khi tình 
huông tương đối phức tạp, cần phải phân tích tổng hựp để phản đoán thình 3,1, 3.3), 


lắng | Hš# Đ°? | :207 


Hình 3-1: Hướng kiến trúc tương đối dễ phán đoän. 


VÀ: \ 


CHƯƠNG 1H XÁC ĐỊNH TỌA HƯỚNG KIỂN TRÚC 


Lắng | (81. 4#8*1 


Hinh 3-3: Hướng kiến trúc hiện đại tương đối khó phản đoán. 
3.3 CĂN CỨ ĐOÁN ĐỊNH VỀ TỌA HƯỚNG CỦA KIẾN TRÚC 


Có tọa hưởng của kiến trúc đễ phán đoán, nhưng có một số lại rất khó khán, nêu muốn 
làm được như ý muốn, phải tích lũy nhiều kinh nghiệm. Có người cho rằng phương hướng cửa 
đi và của nhà cửa tức là hướng nhìn của kiến trúc, lý đo đó là khí chủ yếu đi vào từ cúa chính, 
mà cửa chính của kiến trúc thông thường là ở mặt trước. Có người thì cho rằng mật có cửa số 
mỏ nhiều là hướng nhìn của kiến trúc, cho rằng cửa số có thể đón khí, hơn nữa hướng nhĩn 
cửa số thường là phương hướng có cảnh quan tương đối tốt. Có người cho rằng mặt có cảnh 
quan đẹp là hướng nhìn, có người cho rằng mặt có địa thế thấp là hướng nhìn, bởi vì phía sau 
có chỗ dựa vững chắc. Phàm những loại này nhiều mà không phải một, tĩnh hình thực tế cũng 
rất phức tạp thình 3-3, 3.4, 3.5, 3.6). 


9Q 


SỬ DỤNG LA BẢN 


=3 Sự 


Hình 3-6: Hướng kiến trúc suy nghĩa địa hình địa thế. 


30 


< La bản Tam nguyên 
(Đài Loan chề tạn) 


La bàn Tam nguyên 7 vòng > 
(Hồng Kông chê tạo) 


<_ La bàn Tam nguyên Ø0 vòng 
(Hồng Kông chề tạo} 


< La bàn tống hợp 
23 vòng (Quảng Đông 
chê tạo thời hiện đại) 


La bàn tống hợp »> 
21 vòng (Hồng Kông 
chề tạo, thời hiện đại] 


< Thước lập cực phong thủy 
(quầy Tụ Hiền Hồng Kông) 


La bản bát trạch (Lưu Sách) 


Mặt lưng la bàn nhiều công năng “Dịch kinh” [Khưu Tông Vân) 


< Sơ đồ sao Tử vi 
tìm thây ở Đôn Hoàng 
(nửa đầu thê kỷ 1D) 


Sơ đồ sao khắc bằng đá > 
tìm thây ở Nội Mông Cổ 
(năm 1727 - 1739) 


< 12 cung Hoàng đạo 
(phát hiện trên đỉnh mộ Tuyên Hóa Liêu 
ở Hà Bắc vào năm 1874) 


< Hợp 1Ø cầm tỉnh 


Nắp hộp sơn Ø8 chòm sao (di vật mộ thời Chiên Quðc 
ở huyện Tùy Hồ Bắc thề kỷ 5 trước công nguyên) 


Sơ đồ “Hàm tam vi nhât" đời Minh > 
(“Tam nguyên tham tán Diên Thọ thư") 


Mộ chí họ Từ đời Nam Đường (khai quật năm 1871 tại Nam Thông - Giang Tô) 


Vòng 1: Bàn bát quải tiên thiên: 

Vòng 2: Bàn Địa mẫu, phiên quái, 0u tỉnh 
Vòng 3: Bàn 24 Thiên tính 

Vòng 4: 24 sơn chính châm địa bàn 
Vòng 5; 24 tiết khÍ 

Vòng 6: 72 mạch Xuyên sơn 

Vòng 7: 120 mạch 

Vòng 8: 24 sơn trung châm nhận bản 
Vòng 9: 120 trung châm nhân bàn 
Vòng 10: Bản B0 mạch Thẩu địa 
Vòng 11: Bản vế 240 phân kim 

Vòng 12: Bản 12 thứ 


Vòng 13: 12 phân dã 

Vòng 14: 24 sơn phùng châm thiên bản 
Vòng 15: 120 mạch phủng châm thiên bàn 
Vòng 16: 60 mạch Doanh súc 


Vòng 17: Hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành 


Lớp thứ nhất vòng 18: Phân độ 28 
chủm sa 


Löp thứ hai vòng 18: Ngũ hảnh phân độ 
28 chòm sao 
Lớp thứ ba vòng 18: Giới hạn 28 chỏm sao 


CHƯƠNG II XÁC ĐỊNH TỌA HƯỚNG KIỂN TRÚC 


lắng |{H4#.118*} 


Hình 3-ã: Hưông kiến trúc suy nghĩ công năng sử dụng. 


Theo kinh nghiệm xưa nay, xác định tọa hướng của nhà cửa phải tổng hợp suy nghĩ mấy 
nhân tố sau: 


(1) Phương hướng của cổng. 

(3) Hình trạng mặt phẳng. 

(3) Công năng sử dụng nhà cửa và bố cục đồ dùng gia đình. 

(4) Tình hình không gian trong nhà. 

(5) Số lượng nhiều ít vị trí, kích thước lớn nhỏ cửa sổ và cảnh quan có thể nhìn của cửa sổ. 
(68) Hoàn cảnh xung quanh nhà cửa với tình hình cảnh quan. 

Œ7) Tình hình địa hình địa thế. 

(8) Tình hình ánh sáng và thông thoáng tự nhiên. 


%1 


SỬ DỤNG LA BÀN 


CHƯƠNG IV 
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CƠ BẢN 
CỦA LA BÀN TAM HỢP 


4.1 ĐỊNH CHẾ NHỊ THẬP TỨ SƠN (34) 


Nhận thức của nhân loại đối với phương hướng trải qua một thời kỳ dài dằng dặc, từ 4 
hướng đông tây nam bắc của thời kỳ đầu phát triển đến 8 hướng, 16 hướng, 24 hướng, 36 
hướng, 60 hướng, 72 hướng, 120 hướng, 240 hướng, 360 hướng, 36ã hướng với các phân độ 
khác nhau... càng ngày càng tính tế. Nhưng được coi là trắc định phương vị cơ bản chia hướng 
địa lý và hàng hải nói chung, 24 hướng là thường dùng. Vì sao coi 24 hướng là phân định 
phương hướng cø bản? Điều này có liên quan với 24 tiết khí. 

Trong sự phát triển ban đầu, Trung Quốc là quốc gia nông nghiệp, yêu cầu đối với tiết khí 
4 mùa là quan trọng nhất. Người Trung Quốc chia một năm làm 24 tiết khí, để tiện cho chỉ 
đạo sản xuất nông nghiệp. Sách vỏ ghi chép sớm nhất quan hệ 24 phương vị và 24 tiết khí là 
"Hoài Nam Tử - Thiên văn huấn". Sách có đoạn: "Mỗi ngày đi 1 độ, 15 ngày là một tiết, sinh ra 
sự thay đối của 24 tiết trong năm đẩu chỉ Tý thì là Đông chí, âm tỷ là Hoàng chung, thêm 15 
ngày của Quý là Tiểu hàn, âm tỷ là Ứng chung, thêm 15 ngày chỉ Sửu là Đại hàn, âm tỷ là vô 
xạ, thêm 15 ngày chỉ khí vượng của 4 phương... thêm 15 ngày chỉ Nhâm là Đại tuyết, âm tỷ là 
Ứng chung" 

Trái đất một năm xoay chung quanh mặt trời một vòng là 365”, một năm 365 ngày, 
khoảng 15 ngày là một tiết khí, tức một năm có 24 tiết khí. Trong mô thức la bàn, thời gian và 
không gian là hợp nhất, 24 phương vị của la bàn liên quan với sự sắp xếp 24 tiết khí, 24 
phương vị này tức "nhị thập tứ sơn" định hướng của la bàn phong thủy, cải gọi là "sơn” tức chỉ 
hướng. Vì vậy mỗi sơn có 15”. Nhị thập tứ sơn phối hợp với bát quái, mỗi quái phối với tam 
sơn, trong phong thủy học gọi là "nhất quái quần tam sơn” (hình 4.1) (một qué quản lý 3 sơn). 

Nhị thập tứ sơn do 8 thiên can, 12 địa chí và tứ duy quái biểu thị. Phát minh về việc sử 
dụng thiên can địa chỉ từ rất sớm, thời Thương đã dùng để ghỉ giờ, trong giáp cốt đào được, 
phát hiện đồng hồ 60 giáp tý hoàn chỉnh. Ban đầu, thiên can chỉ dùng để ghi ngày, bởi vì số 
ngày mỗi tháng đều tiến vị bằng ngày. Địa chỉ dùng để ghi tháng, bởi vì một năm có 12 tháng, 
phối hợp vừa đúng 12 địa chi. Nhưng mỗi tháng như vậy sẽ có 3 ngày thiên can giống nhau. 
Khi sử dụng thấy bất tiện, thế là lại phát minh phương pháp ghi ngày thiên can địa chỉ bằng 
cách phối hợp một thiên can với một địa chỉ, tức là phương pháp ghi ngày 60 giáp tý. Về sau 
phương pháp ghi ngày can chỉ này được dùng để ghi năm, ghi tháng và ghi giờ. Vì vậy 60 giáp 
tý được ứng dụng rộng rãi với hệ thống ghỉ gi. (hình 4.2 và bảng 4.1) 

' Nhật hành nhất độ, thập ngũ nhật vị nhất tiết, dĩ sinh nhị thập tứ thời chi biến, đấu chỉ tí tắc đông chí, âm Lý 


hoàng chung; gia thập ngũ nhật chỉ quý, tác tiểu bàn, âm tỷ ưng chung; gia thập ngũ nhật chỉ sửu tác dại hàn, âm 
ty vô xa, gia thập ngũ nhật chì báo đức chỉ duy... gìa thập ngũ chỉ nhân, tắc đại tuyết, âm tỷ ưng chung. 


a2 


PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CƠ BẢN CỦA LA BÀN TAM HỢP 


CHƯƠNG IV 


E= ‹ cờ 
3 E3 n2) no c⁄ >3⁄Œ 4X bờ @ H9 X 2X 

tả +ẻ SẺ tao p3 StÈ t4 6} >> 1424 € 
Z- +8È“z~ S>t — 0€ Q5 U‡° se 2 ib> im, hờ \c 
K1 =>, ^....- 


Hình 4-9: Bảng Giáp Tý lịch Ấn. 


SỬ DỤNG LA BÀN 


BẢNG CAN CHI 60 GIÁP TÝ 


Giáp Tý tuần Giáp tý Ất Sửu Bính Dần | Đỉnh Mão Mậu Thìn 
Kỷ Ty Canh Ngọ Tân Mùi Nhâm Thân| Quý Dậu 
Giáp Tuất tuần | Giáp Tuất Ất Hợi Bính tý Đinh Sửu Mậu Dân 
Kỷ Mão Canh Thìn Tân Ty Ngâm Ngọ Quý Mùi 
Giáp Thân tuần | Giáp Thân | Ất Dậu Bính Tuất | Đỉnh Hợi Mậu Tý 
Kỷ Sửu Canh Dần Tân Mão | Nhâm Thìn Quý Ty 
Giáp Ngọ tuần Giáp Ngọ Ất Mùi Bính Thân Định Dậu Mậu Tuất 


Kỷ Hợi Canh Tý Tân Sửu | Nhâm Dần Quý Mão 
Giáp Thìn tuần Giáp Thìn Ất Ty Bính Ngọ Đính Mùi Mậu Thân 
KỷDậu | CanhTuất | TânHợi | NhâmTý | QuýSửu 
Giáp Dần tuần | Giáp Dần Bính Thìn | ĐinhTy | MậuNgọ 


Kỷ Mùi Canh Thân Tân Dậu | Nhâm Tuất Quý Hợi 


Thiên can địa chỉ có ý nghĩa thực tế gì không? Vì sao dùng can chỉ để biểu thị thời gian và 
phương vị? Có không ít người hỏi như vậy. "Thiên can địa chỉ" gọi tắt là "can chỉ", 3# còn gọi 
là "can chỉ 'f‡Ä". Người sau giải thích rằng: "Can như can (thân) của cây, cường (mạnh) là 
dương, chỉ như chỉ (cành) của cây, nhược (yếu) là âm'”. Nghĩa gốc của can chỉ là miêu tả quá 
trình sinh trưởng của cây cối hoặc thực vật theo mùa tiết. 


Ý nghĩa nguyên thủy của mười thiên can như sau: 

Giáp (YƑ) là (3š) "Khai Giáp", vạn vật phá vỏ cứng mà đi ra (lên) . 
Ất (£,) là (‡L) "Yế?" vạn vật mới mọc, yếu ót, cong gập. 

Bính (8) là (#4) "Binh" Ánh sáng đầy đủ muôn vật tỏ rõ. 


Định CT) là (+) "Tráng" vạn vật trưởng thành khỏe mạnh, đã thành " Tráng định" (Người 
nam khỏe mạnh). 


Mậu (74) là (&) "Mậu" vạn vật sinh trưởng sum suê. 

Kỷ (Œ,) là (4#) "Khởi" vạn vật từ cong gập mà vươn thẳng dậy. 

Canh (#&) là (#8 ) "Cánh" vạn vật đổi mới, mùa thu thu hoạch chờ mùa xuân sau. 

Tân (3®) là (#ff) "Tán" vạn vật thay đổi, hoa quả mới thành. 

Nhâm (#) là C#£) "Nhám", dương khí tiềm phục trong đất, muôn vật mang thai. 

Quý (2#) là (3X) "Quý" vạn vật bế tàng, mang thai dưới đất, từng mức nẩy mầm. 

Ý nghĩa nguyên thủy-của 12 chi như sau: 

Tý (#) là (#) " Nghiệt", hạt giống của vạn vật, sự khởi đầu của sự nẩy mầm. 

Siêu (3#) là (##) "Nữu" thảo mộc nảy mầm trong đất, đang cong queo chuẩn bị đội đất nhô lên. 


? Phù can, do mộc chỉ can, cường nhỉ vi đương, chỉ do mộc chỉ chỉ, nhược nhỉ vi âm. 


34 


CHƯƠNG IV PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CƠ BẢN CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Dãn (3) là (8) "Diễn" vạn vật bắt đầu phát triển. 

Mão (6P) là (4) "Máu" muôn vật phát triển sưm suê. 

Thìn () là (2Ã) "Chấn" dương khí sinh trưởng, sự vật tiếp tục phát triển nhanh chóng. 
Ty (E,) là (Œ,) "Kỷ" muôn vật phát triển thịnh vượng, âm khí đã hết, dương khí thịnh. 


Ngọ (®#) là (2) "Ngổ” âm dương giao hòa, đơm hoa kết trái. 
Mai (&) là (s&) "Vƒ" quả đã chín, có mùi có vì. 
Thán (3 là (#) "Thán" hình thể vạn vật đã đầy đủ. 


Đậu CR) là CEị) "Dậu" muôn vật đến lúc này thì eo lại. 


Tuất là (®) là (XÃ) "Diệt" vạn vật sinh khí điệt tân, quay về với đất. 
Hợi (3®) là (3#) "Hạch" vạn vật đã thành các loại hạt giống lưu cất. 


Vì vậy trong 24 phương vị, 12 địa chỉ là chọn dùng đầu tiên, bởi vì nó đại điện một năm 19 
tháng và một ngày 12 giờ thần, theo tuần tự biến đổi của 4 mùa sắp xếp thành một vòng tròn, 
Tý ở phương Bắc, Ngọ ở phương Nam, và cùng kết hợp với phương vị và âm dương ngũ hành. 
Đồng thời phối với động vật, gọi là 12 cầm tỉnh. Để ăn khóp với 34 tiết khí chỉ đạo nông nghiệp 
và phân hướng địa lý dễ dàng, phân phối 8 thiên can theo tuần tự mùa vụ, 4 phương 4 mùa có 
2 thiên can, hai thiên can Mậu Tuất còn lại đặt ở trung ương mô thức, đây là nguyên nhân vì 
sao thiên can không cách nào phân phối đồng đều ở 4 hướng. Vì nhu cầu chiêm bốc lại gia 
thêm tứ duy quái của hậu thiên bát quái, từ đó mà hình thành mô thức thời không của 24 sơn 
nhìn thấy ngày nay. Vì vậy chế định của 24 sơn là kết quả của mô thức thời không đã được suy 
nghi chín chắn. 


4.2 CÁCH DÙNG CỦA NHỊ THẬP TỨ SƠN 3 TẦNG (VÒNG) 


Trong la bàn Tam hợp có 3 vòng 24 sơn, tên gọi, vị trí và cách dùng đều có sự khác nhau, 
24 sơn vòng trong là chính địa bàn, 24 sơn vòng giữa là trung nhân bàn, 24 sơn vòng ngoài là 
phùng thiên bàn. Tý Ngọ chính địa bàn chỉ đường Tý Ngọ, trung nhân bàn hợp thành 7,5" với 
nửa vị trí sau chính địa bàn, phùng thiên bàn hợp thành 7,5 với nửa vị trí trước chính địa bàn. 
Tương truyền chính địa bàn và phùng thiên bàn, do Dương Duân Tùng đời Đường sáng chế, 
trung nhân bàn do Lại Văn Tuấn đời Tống sáng chế. Ngoài ra còn có thuyết, Tý Ngọ chính địa 
bàn chỉ phương vị cực từ trái đất, Tý Ngọ chính chân bàn chỉ phương vị sao cực Bắc, Tý Ngọ 
phùng thiên bàn chỉ phương vị Tý Ngọ thái dương. Còn có một loại kết quả có thể là do cực từ 
không ngừng di động theo thời gian mà tạo thành, các thuyết trên đây còn chưa ố định vị, cồ 
khảo chính (hình 4.3, 4.4). 


Thập nhị tứ sơn 3 vòng (tầng) sử dụng như sau: 
1. Chính châm địa bàn (nội bàn) 


Tý Ngọ chỉ phương vị địa từ, lấy địa từ làm căn cứ. Chính địa bàn chủ yếu dừng ở chính 
vị, vị hướng và cách long của kiến trúc, tức là phán định địa mạch tọa sơn của kiến trúc và xác 
định tọa hướng của kiến trúc. 


3ð 


CHƯƠNG IV PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CƠ BẢN CỦA LA BÀN TAM HỢP 


2. Trung kim nhân bàn (trung bàn) 

Tý Ngọ chỉ phương vị sao bắc cực, lấy sao Bắc cực làm căn cứ. Cổ nhân nói rằng: Địa (đất) 
chủ tỉnh, khí của nó ở nửa vị trí sau địa bàn, tượng trưng sự tỉnh mịch của đình núi, cái đến 
của nó cũng hòa hoãn, nên dùng cho tiêu sa. 

Tầng này chủ yếu dùng để phán đoán hoàn cảnh sa sơn chung quanh kiến trúc. 

3. Phùng châm thiên bàn (ngoại bàn) 

Tý Ngọ chỉ phương vị cao cảo tức phương vị ánh mặt trời, lấy mặt trời làm căn cứ. Cổ 
nhân viết: Thiên (trời) chủ động, khí của nó trước nửa phương vị của địa, tượng trưng sự lưu 
động của nước, nó đến rất nhanh nên dùng cho nạp thủy, vòng này chủ yếu dùng để đoán định 
tình hình nước chảy xung quanh kiến trúc. 

La bàn là dụng cụ chủ yếu xác định hướng trong phong thủy. Do phong thủy có nhiều 
trường phái, các nhà quen dùng lý luận của mình. Vì vậy dẫn đến la bàn có rất nhiều số vòng 
để thích hợp với tình trạng này. Như phái lý khí thì có phái Bát quái, phái Ngũ hành, phái Kỳ 
môn độn giáp, phái Tam hợp, phái Huyền không đại quái, phái Phi tỉnh, phái Bát trạch... 
những phái này có lý luận khác nhau. Nhưng nhìn chung, phái phong thủy không chỉ có sự 
khác biệt của phái hình thức và phái lý khí, có điều hai phái bao hàm lẫn nhau, bổ trợ lẫn 
nhau, bởi vì phong thủy vừa quan sát hoàn cảnh, vừa lựa chọn phương hướng, thiếu một trong 
số đó sẽ thành vô tác dụng. Nói phái Giang Tây là phái hình thế và phái Phúc Kiến là phái lý 
khí là thiếu thỏa đáng, thực ra Dương Quân Tùng, Tầng Văn Địch cũng rất coi trọng đối với lý khí. 


4.3 CHÚC QUYẾT VÀ BÁT KỲ CỦA LA BÀN 


Là một môn kỹ nghệ thuật số và mưu sinh. Để làm việc thuận lợi thầy phong thủy trước 
khi đặt la bàn phải đọc chú một lần để cầu vận may. Họ chính tâm thành ý, cầm la bàn trong 
tay, nghiến răng ba tiếng, sau đó đọc thầm trong tim. 

"Thiên hữu tam kỳ, địa hữu lục nghỉ, tỉnh linh kỳ quái, cố khí phục thi. 

Hoàng sa xích thổ, ngõa lịch phần mộ, vạn quảng bách trượng, tày châm kiến chỉ”. 

Niệm xong, đặt la bàn, phải đặt ba lần hoặc 7 lần mới chuẩn, bắt đầu có thể nghiệm khí 
của bát quái. Tam kỳ và lục nghi là thuật ngữ trong Kỳ môn độn giáp, tam kỳ là: _t, Bính, 
Đinh (lại chỉ nhật, nguyệt, tỉnh), lục nghi là: Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qui. _ lời chúc 
nhằm hy vọng đạt được sự giúp đỡ của thần linh, để phát hiện các sự việc của hiện trường 
quan sát, có giúp đỡ đối với phán định cát hung phong thủy. Sau khi đặt la bàn xong kim nam 
châm có tám trạng thái, có thể phản ánh nội dung khác nhau. Bát kỳ là: 

1. Đường là sự hãi, kim nổi trôi không ổn định, không về đường giữa nói rõ dưới đất có đồ 
cổ cứng nhắc. 

2. Duyệt là chợt, kim nằm ngang không về Tý Ngọ nói rõ đưới đất có kim loại. 

3. Khi là đối trả, kim quay không ổn định. 

4. Thám là vỗ ném, kim nửa chìm nửa nổi. 

Tương truyền bảy kỳ trước không tốt, chỉ có cái thứ 8 là cái có thể dùng. Vì la bàn thời kỳ 
đầu là la bàn nước, phải đặt kim nhiều lần để không ngừng điều chỉnh nhằm chịu được trạng 
thái làm việc tốt của kim nam châm nằm ở đường giữa. Trong bát kỳ nói trên căn cứ trạng 
thái kim khác nhau muốn nghiệm ra vật ở dưới đất, có số là vô lý ví như nếu kim nam châm 
không về Tý Ngọ là do ảnh hưởng kim loại dưới đất là chính đáng mà nam châm lặn chìm nói 
là dưới đất có đồng hồ là vô lý, bởi vì kim loại đồng không ảnh hưởng đến nam châm. 


37 


SỬ DỤNG LA BẢN 


CHƯƠNG V 
VÍ DỤ CÁC VÒNG TÊN GỌI LA BÀN 


La bàn tam hợp khác nhau có nội dung vòng khác nhau, ở đây xin giới thiệu vài ví dụ có 
tính đại diện. 


5.1 SÁCH "LA KINH GIẢI ĐỊNH' ĐỒI THANH GHI CHÉP 
CÁC VÒNG LA BÀN (hình 5.1 và bảng 5.1) 


„at 


\Ìuhị | | rvư XÐ»» :xYb» 


+t†+†++xk*#?zk*#‡tấM|c | 3 


{*. 
tk 
m 
4# 
3Ì+ 
œ 
tr 
+ 
# 
# 
+ 
‡t 
‡ỳ 
$ 
‡‡ 
3ị 


S1) 17007 15106). E./..1i02.2.72 


rờ chờ cờ ]t ¿2/2 Fì liếm | St | ft 320928 3y E49 (3m xỆ 


Ô Ìh | | 2 2k kia + đh¿ ki \n |: i- b4 |‹ 
>> 


3Sx>>hali vn) 


uy 


HHimhi 5-1: La bàn toàn dụng định thức ghi trong "La kinh giải định" 


38 


CHƯƠNG V 


VÍ DỤ CÁC VÒNG TÊN GỌI LA BẠN 


Bảng 5-1: Số tầng trình bày La kinh toàn dụng định thức 


ghi trong "La kừnh giải định" 


TÂNG SỐ 


HÂM PHÁP 


Trung tâm 


Thiên trì ( &;#,) 


Đệ nhất tầng 


Tiên thiên quái vị ( #,& ‡}2>} 


Đệ nhị tầng Hậu thiên quái vị ( # & ‡È{+}) 

Đệ tam tầng Tiên thiên biến vị ( 2#, #2 ) 

Đệ tứ tầng Cửu tỉnh thiên tinh ( z,# % š ) 

Đệ ngũ tầng Chính châm nhị thập tứ hướng âm dương ( # 4†_— -} 94 # tê F$ ) 
Đệ lục tầng Nhị bách tứ thập phân kim ( —#ï 09-24) 

Đệ thất tầng Ngũ gia ngũ hành ( # # # f7) 

Đệ bát tầng Xuyên sơn hổ ( # uh /, ) 

Đệ cửu tầng Bình phân thấu địa long ( #*2>:$ s#,‡È,) z 
Đệ thập tâng Nhị thập tử tiết khí ( —-+ w ñ2 ất ) 

Đệ thập nhất tầng Xuyên thấu quái ( Z :§ ‡}) 


Đệ thập nhị tâng 


Đệ thập tam tầng 


Tam quản cục trì thế tú ( £ 2 @‡‡+# 8 ) 
Bình phân lục thập phân kim ( 3*2>zx +2) 


Đệ thập tứ tầng 


Liên sơn quái bính hào cát hung ( š‡ u› ‡ÈZ‡ # ‡ œ ) 


Đệ thập ngũ tầng 


Chu dịch quái ( E] # ‡È) 


Đệ thập ngũ tầng chỉ nhất Chu dịch quái hào ( j8 ÿ ‡} # ) 
Đệ thập lục tầng Quy tàng quái ( É# # ‡P) 


Đệ thập lục tâng chỉ nhất 


Tịch quái hào ( #‡‡‡ 3 ) 


Đệ thập thất tầng 


Đệ thập bát tầng 


Vận khí ( #ấ,) 
Chính châm nhất bách nhị thập phân kim ( #.4†— #.=+2-#@) 


Đệ thập cửu tầng 


Chính chân phân kim liên sơn dụng dị quái ( #†2@:#J› 
Bì #‡3t) 


Đệ nhị thập tầng 


Phùng châm nhị thập tứ long ( #&$†~~ +- w4 ‡£, ) 


Đệ nhị thập nhất tầng 


Phùng châm nhất bách nhị thập tử phân kim (‡##4†—#= 
+12) 


Đệ nhi thập nhị tầng 


Doanh súc thấu địa long ( Z #& :$ #h,‡E,) 


Đệ nhí thập nhị tầng chỉ nhất 


Nhị thập bát tú giới hạn ( —-+-~ 7524 ) 


Đệ nhị thập nhị tầng chỉ nhị 


Tinh độ ngũ hành ( # # # f?) 


Đệ nhị thập nhị tầng chỉ tam 


Tỉnh độ cát hung ( # # # ). 


Đệ nhị thập tam tầng 


Cung thứ ( 3;* ) 


Đệ nhị thập tứ tầng 


Phân giải ( 2>## ) 


39 


SỬ DỤNG LA BẢN 


5.3 CÁC VÒNG SẮP XẾP CỦA "HUY BÀN" thình 5.2 và bảng 5.9) 


# 
_^— L ÔNG ác ễ, 2 2y s42, 
BE Si RETE S272 
DI9OSE-.E- S8 

KỶ vẽ, 


Ệ 2 Ly cc Xà, 
3 x21 1S s4 
25 0 hi\ Ti 0 VỀ ao 


tà ;*¿, 
 Nự 


xử 
SỐ 


ca ` 
11 A  N 
oi V222 S sŸ 


Hình 5-9: La bàn 18 vòng của quầy la kinh Ngô Lỗ Hoành ủ An Huy (theo Lý Sï Trưng). 


Bang 5-3: Thứ tự các vòng của la bàn Án Huy 18 vòng 


TÂNG Số NỘI DUNG 
Trung tâm Thiên trì ( X¿#,) 
Đê nhất tầng Tiên thiên bát quái ( #£z‡‡ˆ) 
= H HN :sr: 
Đệ nhị tầng Gửu tinh ( ##) 
Đệ tam tầng Thiên tinh (&#) 
Đệ tứ tầng Địa bản chính châm nhị thập tứ sơn ( 3#,#3 # $†—-+w1uh ) 
Đệ ngũ tầng Nhị thập tứ tiết khí (—-w3 ñ5 ấu) 


— 


40 


CHƯƠNG V VÍ DỤ CÁC VÒNG TÊN GÓI LA BẠN 


— 


Đệ lục tầng Xuyên sơn thất thận nhị lang (7# d›++=‡š) 

Đệ thất tâng Chính châm nhất bách nhị thãp phân kim ( 4†—  =+3-Z>4*) 
Đệ bắt tầng Nhân bàn trung châm nhị thập tứ sơn ( A.#‡*##†‡=-Ev4,h) —- 
Đệ 0ủu tầng Trung châm nhất bách nhị thập phân kim ( $?#‡—7ñ—+-2>4) 
Đệ thâp tâng Thấu địa lục thập long ( :§ ‡#,z +-‡È, ) Í 

Đệ thâp nhất †âng Nhí bách tứ thập phân kim = T4 ứg + 2>) ' 

Đệ thâp nhí tâng | Thâp nhỉ trứ( + —›& ) 

Đệ thập tam tầng Thập nhỉ phần dã ( + —3>#f ) 

Đệ thập tứ tầng Thiên bàn phùng châm 'hị thập tử sơn ( < #š‡#t4† = +-w1ul; ) 

Đệ thập ngũ tầng Phùng châm nhất bách nhị thập phân kim ( ###†— # —+ +) 
Đệ thập lục fầng Doanh súc lục thập long( Z# #3zx +3) 

Đệ thập thất tầng [ Tinh độ ngũ hành ( # # # ?7) 

Đệ thập bát tầng chỉ nhất Nhị thập bát tú phân độ ( —-E 28 #4 ) 

Đệ thâp bát tâng chỉ nhị Nhị thập bát tú phân độ cát hung ( —-} zvZä2>/š # 4) 

Đệ thập bả! tầng chỉ tam Nhị thập bát tú giới hạn ( —-† 2v #*FE) ¬ 


5.3 CÁC VÒNG SẮP XẾP CỦA "KIẾN BẰN" thình 5.3 và bảng 5.31 


Hình 5-3: "Kiến bàn” 18 vòng 


41 


SỬ DỤNG LA BÀN- 


Bảng 5-3: Thứ tự các vòng của la bàn Phúc Kiến 18 vòng 


TẦNG SỐ 
Trung tâm 
Đệ nhất tầng 


NỘI DUNG 


Thiền trì ( X?#,) 


Tiên thiên bát quái ( && ^‡}) 


Đệ nhị tầng Thiên can phản phục hoàng tuyền (& 1# ##) 

Đệ tam tầng Kiếp sát ( 3# 3* ) 

Đệ tứ tầng Địa bàn chính châm nhị thập tứ sơn( 3#, #2 zE $†.—-+ w ,l› ) 

Đệ ngũ tầng Xuyên sơn thất thập nhị long ( # hà +.) 

Đệ lục tầng Cửu tinh ( 2, # ) 

Đệ thất tầng Nhân bàn trung châm nhị thập tứ sơn ( ^ #3 *? #†— + 1, ) 

Đệ bát tầng Trung châm nhất bách nhị thập phân kim ( t 4†—## —+ +) 


Đệ cửu tầng 


Tọa sơn ngũ hành ( 4l; # †7) 


Đệ thập tầng 


Đệ thập nhất tầng 


Đệ thập nhị tầng 


Đệ thập tam tầng 


Đệ thập tứ tầng 
Đệ thập ngũ tầng 


Trung châm lục thập long ( '† #†zx +.) 

Nhị bách tứ thập phân kim ( — Ø8 w9 + 2>) 

Chính châm nhất bách nhị thập phân kim ( #†— # —+-24) 
Thiên bàn phùng châm nhị thập tứ sơn ( £ #Ä#£‡‡†—— + w, ) 
Phùng châm nhất bách nhị thập phân kim ( ###†— # —-+ 2+) 


Chu thiên tam bách lục thập độ ( Z] < #ïzx + # ) 


Đệ thập lục tầng 
Đệ thập thất tầng 


Phùng châm lục thập long ( ###4†zx + 3.) 
Tỉnh độ ngũ hành ( # /# #47) 


Đệ thập bát tầng chỉ nhất 
Đệ thập bát tầng chỉ nhị 


Nhị thập bát tú phân độ (—-+:~®2>#) 
Nhị thập.bát tú phân độ cát hung (+ 2# # # ) 
Nhị thập bát tú giới hạn ( —-+Z?8#®*I ) 


Đ thập bát tầng chỉ tam 


5.4 CÁC VÒNG SẮP XẾP CỦA LA BÀN 36 VÒNG (bảng 5.4) 


Bảng 5-4: Thứ tự các vòng của la bàn 18 vòng. 


TẦNG SỐ NỘI DUNG 
Trung tâm Thiên trì (&‡*) 


Đệ nhất tầng Tiên thiên bát quái (&+&2V‡P) 
Lạc thư cửu tinh ( š&- š 2L # ) 
Tọa sơn bát sát ( 4 ¿lạ ` 4* ) 
Bát lộ hoàng tuyên ( ^.##-3# ất ) 


Đệ nhị tầng 


Đệ tam tâng 
Đệ tứ tầng 


42 


CHƯƠNG V VÍ DỤ CÁC VÒNG TÊN GỌI LA BÀN 


Đệ ngũ tầng Cửu tinh ( øu # ) 


Đệ lục tầng Địa bàn chính châm nhị thập tứ sơn ( s#,## # #†— + wj:l; ) 
Đệ thất tầng Nhị thập tứ sơn âm dương long ( = +-v.!›f$ F8 #E,) 
Đệ bát tầng Chính ngĩ hành ( # # ƒ?) 

Đệ cửu tầng Kiếp sát ( 3# #k ) 

Đệ thập tâng Xuyên sơn thất thập nhị long ( # dà + + —3È,) 

Đệ thập nhất tầng Xuyên sơn thấu địa quái ( # ,h:§ tt,‡Ƒ) 

Đệ thập nhị tầng Nhân bàn trung châm nhị thập tú sơn ( 2 #3 $ #@†—-} 99; ) 
Đệ thập tam tầng Thấu địa lục thập long ( sẩ 3#,2 -† ‡È,) 

Đệ thập tứ tâng Tứ cát ( 9 # ) 

Đệ thập ngũ tầng Thấu địa kỳ môn ( :Š 3#,3† F3) 

Đệ thập lục tầng Thấu địa quái lục thập long ( :§ 3#,‡Pzx + ‡È,) 

Đệ thập thất tầng Quản sơn cầm trì thế tú ( $uh $@‡‡3#ˆ#8 ) 

Đệ thập bát tầng Thiên bàn phùng châm nhị thập tứ sơn ( X ##‡4†—. +- v3 ;h ) 
Đệ thập cửu tầng Nhị bách tứ thập phân kim ( — #ĩ 9 - 2>) 

Đệ nhị thập tầng Tam thất phân kim ( +24) 

Đệ nhị thập nhất tầng Nhị bát phân kim (—z~2-+}) 

Đệ nhị thập nhị tầng Sai thố không vong ( # ‡# + 

Đệ nhị thập tam tầng Địa nguyên quy tàng quái s.. 

Đệ nhị thập tứ tầng Nạp âm ngũ hành ( #3 sân 

Đệ nhị thập ngũ tâng Thập nhị cung phân dã ( + — 3 2 #ƒ ) 

Đệ nhị thập lụz tầng Nhị thập bát tứ phân dã ( —-†-^_28 2#) 

Đệ nhị thập thất tầng Nhí thập tử tiết khí ( — -} 99 ðÿ ấ. ) 

Đệ nhị thập bát tầng Thập nhị tướng ( -—3# ) 

Đệ nhị thập cửu tầng Thập nhị thần ( --—3ÿ) 

Đệ tam thập tầng Bi Thiên tinh ( & # ) 

Đệ tam thập nhất tầng Thái dương thần tướng ( 4 f#2ÿ3$ ) 

Đệ tam thập nhí tầng Tỉnh độ ngũ hành ( # # # f7) 

Đệ tam thập tam tầng Doanh súc lục thập long ( # #§ ~ †-‡k.) 

Đệ tam thập tứ tầng Nhi thập bát tú phân độ ( —- #8 32 # ) 

Đệ tam thập ngũ tầng Nhị thập bát tú nhân độ cát hung ( —+†+-+` 4š 2# # œ 
Đệ tam thập lục tầng Nhị thập bát tú giới hạn ( —-+ 2l ) 


SỬ DỤNG LA BÀN 


CHƯƠNG VI 
TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG 
CỦA LA BÀN TAM HỢP 


6.1 VÒNG THỨ NHẤT: BÀN BÁT QUÁI TIÊN THIÊN 


Nay lấy "Huy bàn” 18 vòng làm ví dụ. 

Mặt ngoài của Thiên trì la bàn là vòng thú nhất của la bàn, mặt trên có quái tượng bát 
quái tiên thiên, đó là bàn bát quái tiên thiên. Bát quái bất nguồn từ "Địch kùh", "Dịch kính - 
Hệ từ truyền" viết: "Thiên hệ của người xưa Bao Hy Thị Vương, ngưỡng lên thì quan sát hiện 
tượng trên trời, cúi đầu xuống thì bắt chước hiện tượng ở đất, xem vàn đặt ra bắt chước chim 
muôn với cái thích nghỉ của đất, gần thì lấy ở bản thân, xa thì lấy ở các vật vậy là bát đầu đặt 
ra bát quái để thông với cái đức của thần minh để giống sự thực của muôn vật” 

Điều này nói rằng bát quái là một hệ thống tri thức được tổng kết từ trong cuộc sống 
chúng với Lự nhiên của nhân loại, dùng để giải thích và chỉ đạo hiện tượng và sự phát triển 
của sự vật. Quái tượng bát quái bắt nguồn từ phương pháp bốc phệ bằng cách lấy có thi làm 
dụng cụ chiêm bốc. Quái tượng là do vạch dương (—) hoặc vạch âm (~~) kết hợp với nhau mà 
thành, mỗi một quái là do ba vạch âm dương ghép chồng lên nhau, cứ như vậy tạo thành 8 loại 
quái tượng khác nhau, nên gọi là "bát quái”. Quan niệm quái là kết quả cái này sinh trướng 
cái kia tiêu điệt của âm dương. Vì vậy đối với sự sinh thành bát quái “Dịch kính + hệ từ truyền” 
viết: "Cho nên dịch có thái cực, thái cực sinh lường nghỉ, lưỡng nghỉ sinh tứ tượng, tử Lượng 
sinh bát quái, bát quái định cát hung (tốt xấu), cát hung ảnh hưởng đến việc lớn” 

Ở đây tiến thêm một bước nới rõ nguồn gốc và vận dụng của bát quái. Thái cực chỉ nguyên 
khí, lưỡng nghĩ tức âm dương, trời đất, tứ tượng biểu hiện 4 mùa bốn phương, bát quái là Cửu 
¡E) là trời, Khóa (3E) là đất, Chấn (E5) là sấm, Tớn (SE) là gió, Khưm (SE) là nước, Íy (SE) là 
lửa, Cấn (E) là sơn, oi (SE) là hồ đầm. Vũ trụ do tám loại vật chất này cấu tạo nên, mọi 
sự vật hiện tượng trên trái đất này đều đo bát quái tượng trưng và khái quát. (Hình 6.1 
và bang 6.2). 


Cô giá Bào My thị chỉ vương thiên hạ đã, ngường tác quan tượng t thiên, phủ tác quản tỉ địa, quan điều thú chỉ 
văn, dữ địa chỉ nghĩ, cân thủ chư thân, viễn thứ chư vật, ư thị thủy tác bát quái, đi thông tiần mình chỉ mình chỉ 
đúc. đì loạt vạn vật chủ tĩnh, 

'Phị cố, dịch hữu thái cực thị sinh lưỡng nghỉ, lưỡng nghỉ sinh tứ tượng, tử tuợng sinh bát quản, bắt quái định 
cát bụng, cát hung sinh đại nghiệp 


44 


CHƯƠNG VỊ TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


~ 
¬ 


#t + N 
tt 
l8:b4+=# t#+— 


¬ 
#& 


lẽ =3y+ 


ac®l lÈ†-8N->III 
8lollw>+‡ 
>ai| I:RNIRE+ 
3m 
x 


Ã cả 
láxfu—+si 


-LH n‡-+% MB Em 


82c 


Rã2+:F12›Z‹7£-+- 


Trị 
° 


l‡⁄@mm#tt#Z—Z7 


Hình 6-1: Hình sinh thành bát quái. 


Bảng 6-1: Thuộc tính bát quái của sự vật vũ trụ 


TÊN 0UÊ KHẨM LY ẤN ĐDÀI 
Hình quẻ = Bi = =E = 
Tự nhiên | Thiên Thủy Hỏa Sữn Trạch 


Gia định Trung nam| Trung nữ | Thiểu nam| Thiếu nữ 


Đạo đức 


Nạltia Tín Trí Lễ 


Nhân thể 


Động vật 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Theo cách nói của "Địch kinh - Thuyết quái truyện”, đãi sau chia bát quái thành bát quái 
tiên thiên và bát quái hậu thiên. Tương truyền tiên thiên bát quái là do Phục Hy sáng lập, vì 
vậy bát quái tiên thiên lại gọi là bát quái Phục Hy; bát quái hậu thiên đo Chu Văn Vương 
sáng tạo, vì vậy cũng gọi là bát quái Văn Vương. Thế là có hai mô hình bát quái khác nhau, 
mô hình bát quái là người xưa phối hợp theo tượng, số, lý và phương vị không giang với thứ tự 
thời gian của bát quái mà lập, điều đó làm cho hệ thống bát quái tiến thêm một bước đạt đến 
giải thích rõ về hình tượng. 

"Dịch kinh - Thuyết quái truyện" viết: "Trời đất đã định vị, núi đầm thông khí, sấm gió kích 
bát nhan thủy hóa không tỏa sáng nhan, bát quái lần lộn”” 

Học giả đời Tống căn cứ theo cái này vẽ ra hình tiên thiên bát quái: Căn nam Khôn bác, 
Ly đông Khảm tây, Chấn đông bắc, Tốn tây nam, Đoài đồng nam, Cấn tây bắc. Trong mô hình 
hình 6.2, hào âm đương của các quái tượng sắp xếp đối nhau biểu thị 4 cặp thống nhất đối lận 
của vật thể trong bát quái trời với đất, sấm với gió, nước với lửa, núi với hồ, đồng thời còn 
phản ánh qui luật chuyển hóa âm đương và quan hệ logic nội tại của bát quái với thái cực đồ. 
(hình 6.3). 


Hình 6-3: Hình hát quái tiên thiên (bát quái Phục Hy). 


"Dịch kinh - Thuyết quái truyện" viết:(xem nguyên văn bên dưới cước chú)", điều nãy nói lên 
vạn vật phát sinh ở chấn phương đông thuộc mùa xuân, thịnh vượng ở phương nam Ly thuộc 


''Thiên địa định lập, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy húa hất tương xạ, bát quái tương thö 

' Đề xuất hô Chấn, tê hồ Đoài, chiến hồ Cân, lao hồ Khám, thánh ngôn hồ Cẩn. Vạn vật xuất hỗ Chấn, Chân 
đông phương đã. Tê hồ Tổn, Tốn đông nam đã, tê dã giá, ngôn vạn vắt chì cát tê dã. Ly đả giả, mình đã, vụn vật giai 
tương kiển, nam phương chỉ quải đã, thánh nhân nam diện nhỉ thính thiên hạ, hướng mình nhỉ trị, khải thú chủ 
thư dã, Khón dã giả, địa đã, vạn vật giai trí dưỡng yên, cổ viết trí dịch hõ Khỏn. Đoài chính thu đã, vạn vật chỉ sở 
thuyết dã, cố viết thuyết ngôn nồ Đoài. Chiến hồ Căn, Càn tây bác chỉ quái đã, ngôn âm dương tướng bạc đã. Khám 
giả, thủy dã, chính bắc phương chỉ quải đã, lao quái đã, vạn vật chỉ sở qui đã, cố viết lao hô Khảm. Cẩn, đồng bác 
chỉ quái đã, vạn vật chỉ sở thành, chung nhỉ sở thành thủy đã, cố viết thành ngôn hồ cấu. Thượng ngắn để, thử 
ngũn vạn vặt chí tùy đế đi xuất nhấp đã. 


ˆ ® 


CHƯONG VI 'TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BẠN TAM HỢP 


mùa hạ, thu hoạch chín mùi ở Đoài thuộc mùa thu, qui tàng ở Khảm phương bắc thuộc mùa 
đông. Đó là mô thức của bát quái hậu thiên, vị trí quái của mô thức này tức quẻ Ly ö hưỡng 
Nam, quẻ Khảm ở hướng bắc quẻ Chấn ở phương đông, quẻ Đoài ở hướng tây, qué Càn ú tây 
bắc, que Cấn úd đông bắc, quẻ Tốn ở đông nam, quẻ Khôn ở tây đam. Đặc điểm của nó (hình 
6.4) là tiến hành theo xuân hạ thu đông của tiết lệnh và đông tây nam bắc của phương vị, 
tương đông với mô thức học thuyết ngũ hành. 


Hình 6-4: Hình bát quái hậu thiên (hình bát quái Văn Vương'). 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bát quái tiên thiên trên la bàn có 3 công dụng: một là biểu thị bát quái tiên thiên là bản 
nguyên của thế giới; hai là biểu thị phương vị của bát quái thiên thiên, tức 8 hướng; ba là phối 
hợp với bát quái hậu thiên để luận đoán cát hung và làm sáng tỏ quan hệ lẫn nhau với phương 
vị hậu thiên bát quái. Vì vậy có la bàn cùng trình bày bát quái tiên thiên và bát quái hậu 
thiên. (bảng 6.2) 


Bảng 6-2: Quan hệ qua lại lẫn nhau của phương vị 


Bát quái tiên thiên và hậu thiên 


Phương vị 


Tiên thiên bát quái 


Hậu thiên bát quái 


Tác dụng cụ thể của vòng bát quái trong la bàn là lấy phương pháp tiêu vong dòng nước 
để phán đoán cát hung của dòng chảy. 


1. Tiêu thủy 


Ý nghĩa của tiêu thủy lã chỉ nước đến (tiên thiên), nước đi (hậu thiên), thuật ngữ phong 
thủy là tiên thiên phá hậu thiên, chủ yếu dùng ở phán đoán cát hung của âm trạch (hình 6.5). 


húy dẻn 


Ỳ 


Lhúy đi <c= 


Hình 6-5: Ví dụ tiêu thủy bát quái. 


48 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIÁI CÁC VÒNG CỦA LA BẢN TAM HỢP 


Như vậy, quan hệ tiêu thủy của nước đến tiên thiên và nước đi hậu thiên như sau: 
Cân thủy lưu Cấn 

Khôn thủy lưu Tốn 

Ly thủy lưu Càn 

Khám thủy lưu Khôn 

Đoài thủy lưu Khảm 

Chấn thủy lưu Ly 

Tôn thủy lưu Đoài 

Cấn thủy lưu Chấn 

2. Vong thủy 

Ý nghĩa của vong thủy là chỉ hậu thiên nước đến, tiên thiên nước đi, thuật ngữ phong 


thủy gọi là hậu thiên phá tiên thiên, chủ yếu dòng trong phản đoán cát hung của dương trạch 
thình 6.6). 


[huy dị 


Thúy dẻn >3 


Hình 6-6: Ví dụ vong thủy bát quái. 


49 


Quan hệ vong thủy của hậu thiên nước đến tiên thiên nước đi tương phản với mối quan hệ 
tiêu thủy: 

Càn thủy lưu Ly 

Khôn thủy lưu Khảm 

Ly thủy lưu Chấn 

Kham thủy lưu Đoài 

Đoài thủy lưu Tốn 

Chấn thủy lưu Cấn 

Tốn thủy lưu Khôn 

Cấn thủy lưu Càn 


Trong phong thủy học cho rằng, nếu như nước đến nước đi của xung quanh kiến trúc 
phạm tiêu vong thủy thì tiền tài và người tiêu vong. Ứng dụng của tiêu vong thủy này trong 
vòng bát quái la bàn là sự việc rất muộn, cũng không có căn cứ gì. 


6.2 VÒNG THỨ HAI: BÀN ĐỊA MẪU PHIÊN QUÁI CỬU TINH 


1. Cửu tỉnh và bát quái 


Trong la bàn có hai bàn cửu tỉnh, một là bàn cửu tỉnh lạc thư, một là bàn địa mẫu phiên 
quái cửu tỉnh, cái sau lại gọi là bàn cửú tỉnh tọa sơn. Cửu tính lạc thư là hệ thống một trắng, 
hai đen, ba bích, bốn xanh, năm vàng, sáu trắng, bảy đỏ, tám trắng, chín tía. Cửu tỉnh tọa sơn 
là hệ thống Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân, Tả phụ, 
Hữu bật, tên gọi và cách dùng của hai thứ đều không giống nhau. Hệ thống Cửu tỉnh tọa sơn 
bắt nguồn từ sao bắc đẩu của thiên văn học, tức chùm sao đại hùng tỉnh của thiên văn học 
hiện đại. Ngôi sao thứ nhất của bác đầu gọi là Thiên khu, ngôi sao thứ hai gọi là Thiên tuyền, 
ngôi sao thứ ba gọi là Thiên cơ, ngôi sao thứ tư gọi là Thiên quyền, bốn ngôi sao này nối liền 
tạo thành cái đấu hình vuông tất cả gọi là Khôi. Ngôi sao thứ năm gọi là Ngọc hoành, ngôi sao 
thứ sáu gọi là Khai dương, ngôi sao thứ bảy là Dao quang, ba ngôi sao này nối liền tạo thành 
cán của cái đấu, tất cả gọi là Thước . Hai bên sao Khai Dương, Dao Quang còn có hai sao nhỏ, 
sao bên trái gọi là Phụ, sao bên phải gợi là Bật. Như vậy bảy ngôi sao Bắc Đẩu có thêm hai 
sao Phụ Bật tổng cọng là chín ngôi sao, nhà kham dư căn cứ theo cái này diễn biến ra 9 sao 
Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân, Tả phụ, Hữu bật, 
đồng thời phối hợp với ý nghĩa và bát quái ngũ hành dùng ở lý khí kham dư (hình 6.7). 


Trong quái cửu tỉnh tọa sơn, cửu tỉnh phải phối hợp với bát quái, Phụ Bật thì hợp làm một 
quái, gọi là phục vị. Ý nghĩa của địa mẫu phiên quái là lấy quẻ Khôn làm phục vị, là Phụ Bật, 
bởi vì mẫu tức Khôn, địa tức Khôn, vì vậy gọi là quẻ địa mẫu. Tương tự, phụ tức Càn, thiên 
tức Càn, có thể gọi là quẻ Thiên phụ. Các quẻ còn lại thì vẫn lấy tên gốc gọi tên. Về phương 
diện chữ số Phụ Bật hoặc phục vị lấy số 8 để đại điện. Quan hệ cửu tỉnh bát quái của quế 
Khôn phối hợp với Phụ Bật như bảng 6.3. 


50 


CHƯƠNG VỊ TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


X#U Lời Bạt 
Tiền oứ Ngọc hoài t6, 
Lhiều tuyển + #8 Dùu gUuyt£ 
° thụ 
Xử Zrfa “#Ñme 


Thiên quyền Khui dưuwag 


XE 
Thiên khi \ k—&—x»# 


\ Chòm sao Đại húng tịnh 


\ 
\ 
% trần nhất \ 


( 4344) "hảm xao 'Fiểu hùng tỉnh 
(Hắc efe) ›*## & 


Hình 6-7: Bày sao Bắc đầu. 


Bảng 6-3: Quan hệ giữa cửu tỉnh với bát quái 


Thiên Thiên bên Thiên Ngọc mm. 

khu s. hoành 

Tham Lộc Liêm 

lang tôn bại trình Đc Mi 

Sinh kg Họa Lục Ngũ Diên Tuyệt 

= hại sảt quỷ ma mệnh 
I§—M | Tốn | 0ìn | Ly | Chấn | 


Đại _ĐBạsếổ | 1 | 
Bắc đầu 


Cửu tỉnh 


Phục vị 


Bát quái 


9. Phiên quái hào biến 

Ý nghĩa của phiên quái là chỉ hào biến của quẻ, thứ tự hảo biến là trước tiên tử trên xuống 
đưới, sau đó từ dưới lên trên, tức từ hào thượng đến hào giữa đến hào sơ, sau đó Lừ hào sơ đến 
hào giữa đến hào thượng, như vậy hào âm biến thành hào dương, hào dương biến thành hào 
âm, lặp lại nhiều lần, cho đến khi biến thành 8 quẻ. Quẻ phục vị có số là 8 bất biến, que sinh 
khí có số là 1 bắt đầu biến hào (bảng 6.4). 

3. Nạp giáp 

Trong la bàn, bát quái phải phát sinh quan hệ với can chỉ mới có thể phối hợp với 24 
phương vị, phương pháp phối hợp này gọi là "nạp giáp”. 

Nạp giáp bát quái bắt nguồn từ sách "Chư dịch tham đồng khé” của Ngụy Bá Dương, sách 
trình bày lúc vận hỏa luyện đan, hỏa hầu theo sự tròn khuyết của mật trăng mỗi tháng mà 


51 


SỬ DỤNG LA BÀN 


biến hóa, vì vậy lại gọi là nguyệt thể nạp giáp. Nó dùng bát quái và can chỉ biểu thị sư tròn 
khuyết của mặt trăng, thuyết mình trình tự dùng lửa trong một tháng, cái này lấy hai quẻ Lv 
Khảm đại điện ngày tháng, sáu quê khác đại diện cho quá trình tròn khuyết của mặt trăng, 
tám quẻ phối với các can chỉ. "Vạ/" có ý nghĩa bao hàm, vì vậy gọi là nạp giáp. Nạp giáp đến 
đời Tống về sau, có rất nhiều phương thức điễn biến thay đổi (hình 6.8, 6.9). 


Bảng 6-4: Thứ tự phiên quái quẻ Khôn 


Cửu tinh Biểu ý 
Phụ bậc Phục vị 
Tham lang Sanh khi 


Khôn 


Cư môn Thiên y 


Lộc tôn 
Văn khúc 
Liêm trinh 
Võ khúc 
Phá quãn 


Họa hại 


Ly 


Ngũ quỷ 
Diên niên 


Tuyệt mệnh 


Hình 6-8: Hình nạp giáp nguyệt thể. 


52 


CHƯƠNG VỊ TÙNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP ` 


Hình 6-9: Hình nạp giáp bát quái ngu phiên. 


Căn cứ thuyết nạp giáp, phối hợp giữa bát quái và can chỉ như sau: 

Cần nạp Giáp (Càn) 

Khôn nạp Ất (Khôn) 

Tốn nạp Tân (Tốn) 

Cấn nạp Bính (Cấn) 

Khám nạp Thân, Tý, Thìn, Quí 

Ly nạp Dần, Ngọ, Tuất, Nhâm 

Chấn nạp Hợi, Mão, Mùi, Canh 

Đoài nạp Ty, Dậu, Sửu, Đỉnh 

Ví dụ, quẻ Khôn phối với cửu tỉnh là Phụ Bật, nạp giáp của Khôn là Ất và tự thân Khôn, 
vì vậy nếu như tọa sơn của kiến trúc là cung Khôn, thế thì hướng Ất và hướng Khôn trong 24 
hướng đều là sao Phụ Bật (bảng 6.5). 

4. Cửu tỉnh tọa sơn la bàn 


Theo nguyên lý nói trên, trên la bàn, lấy quê Khôn làm ví dụ, mối quan hệ giữa 24 hướng 
và cửu tỉnh như sau: do điện tích mặt la bàn có hạn, vì vậy mỗi một sao trong cửu tỉnh chỉ 
dùng một chữ để thể hiện, ví dụ Tham lang chỉ dùng chữ Tham, Văn khúc chỉ dùng chữ Văn. 
(hình 6.10 và bảng 6.6). 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bảng 6-5: Hình phiên quái cung Khôn 


Quả im Tượng Nạp giáp 1 Cửu tỉnh 
Khôn == 8 Khôn Ẩt Phụ bậc 

ấn = 1 Cấn Binh la Tham lang 
Tổn = 2 Tốn Tân Cư mõn 
Cân =¡ 3 tânGip | — Lộctồn 
Ly _} __= 4 Tuất Dân Nhâm Ngo Văn khc 

Chấn | __— 5 Mùi Hơi Canh Mão Liêm trinh 
6 Sửu Ty Đinh Dậu Võ khic 

7 Thìn Thân Quỷ Tỷ Phá quân 


Hình 6-10: Bàn cửu tỉnh phiên quái địa mẫu 


Bảng 6-6: Quan hệ của 24 sơn với Cửu tỉnh. 


Cấn Giáp Mão Ất! Thìn Tến 


Lộc 


Nhị thập tứ sơn Dân Bính Ngọ Đình Mùi 


Phá DỰ Võ Tham Văn Vũ Trinh 


Cửu tinh 


Tham Vân Trình Phụ 


Nhị thập tứ sơn | Khôn Thân anh Dậu Tân Tuất Càn Hợi Nhâm Tý Quỷ Sửu 


Cửu tỉnh Phu Phá Trinh Võ Ụ Vấn Lộc Trịnh Văn Phả Phả Võ 


54 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HOP 


5. Sử dụng cửu tỉnh địa mẫu phiên quái 

Sau khi cửu tỉnh phối 24 hướng, mỗi hướng đều có một sao tương phối, theo cách nói của 
thuật kham dư. Trong cửu tỉnh có cát có hung, phương vị cát tỉnh là cát, phương vị hung tỉnh 
là hung. Trong cửu tỉnh (thực ra là bát tỉnh, tả Phụ hữu Bật hợp làm một sao) có 4 cát 4 hung. 
Xem xét la bàn này có thể biết phương vị não đó cát hung như thế nào: 

Bốn cát tỉnh: 

Tham lang, lại gọi là Tứ khí, Sinh khí, chủ người thông minh, sinh con hiếu thuận. 

Cự môn, lại gọi là Thiên tài, Thiên y, chỉ người nhà trung hậu, trường thọ, gần nhiều quan qui, 

Vũ khúc, lại gọi là Kim thủy, Diên niên, chủ phú quí song toàn, trường thọ. 

Phụ, Bật lại gọi là Thái dương, Phục vị, có thể được quan quí, trai gái hiền lành ôn hòa. 

Bốn hung tỉnh là: 

Lộc tôn lại gọi là Cô điệu, Họa hại, chủ tâm tính ngu muội, làm việc ngông cuồng, 

Văn khúc, lại gọi là Tảo đãng, Lục sát, chủ cờ bạc đâm loạn, điêu ngoa xảo trá. 

Liêm trinh, lại gọi là Táo hỏa, Ngũ qui, chủ tai nạn xe cộ, vô lễ phản nghịch. 

Phá quân. lại gọi là Thiên cang, Tuyệt mệnh, chủ quan tai thị phi, làm tặc gặp tặc. 


Cứu tỉnh chỉ dùng ở hướng nhìn, tức hướng cát tỉnh nhìn thấy hướng sáng sủa đẹp đẽ thì 
cát, nếu ngược lại thi hung (hình 6.11) 


Hình 6-11: Ví dụ, bàn Cửu tỉnh phiên quái địa mẫu. 


55 


SỬ DỤNG LA BÀN 


6. Cửu tỉnh tọa sơn bát quái 


Ổ trên là sở đắc cửu tỉnh phiên quái quẻ Khôn, quẻ khác nhau có sở đắc phiên quái khác 
nhau, mỗi cái có mỗi chữ dùng. Nói cách khác, tọa hướng kiến trúc khác nhau thì quẻ phục vị 
lựa chọn cũng khác nhau, tám quẻ có 8 loại sắp xếp cửu tỉnh khác nhau, đó là bàn cửu tỉnh 
phiên quái phải có 8 loại khác nhau trên la bàn. Nhưng khuôn khổ la bàn có hạn, nội dung 
nhiều, vi vậy trên la bàn chỉ liệt kẽ ra bàn cửu tỉnh phiên quái của quẻ Khôn địa mẫu làm ví dụ, mà 
không thể liệt kẽ hết 8 cửu tỉnh. Nếu như gặp quẻ khác, thì suy tính ra theo nguyên lý nói trên. 

Phiên quái cung còn xem hình 6.12 và bằng 6.7 


Hình 6-12: Bàn Cửu tình phiên quái Thiên phụ. 


Phân biệt hình phiên quái cung Khảm, cung Cẩn, cung Chấn, cung Tốn, cung Ly, cung 
Đoài xem bảng 6.7 đến bảng 6.13 


Bảng 6-7: Hình phiên quái cung Cân 


[ lượg | SỐ | — Mapglp Cửu tính 
=5 | 8 | — tảnGip Phụ bậc 
| SỐ | 1 _ | $luTyÐihDậu Tham lang 


[| sẽ | 2 | MiHgiCanhMao | 
[5E | 3 | — KhônÃ 
| zz | 4 | ThnTtânGwTý 
n5jẽãn | § | Nm —_| 
| ø | 8 | %ðmh 
| SỐ | 7 | IuấUầnNhâmNgg 


Cự môn 
Lộc tôn 
Vân khúc 
Liêm trinh 
Vũ khúc 
Phả quân 


56 


CHƯƠNG VI 


TÙNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bảng 6-8: Hình phiên quái cung Khảm 


Nạp giáp 
Thìn Thân Quý Tý 
Tốn Tân 
Cấn Bính 
Tuất Dần Nhâm Ngọ 


Tốn 


Càn Giáp 


Đoài 
Chấn E© 


Khôn 


Cửu tinh 
Phụ bậc 
Tham lang 


Cự môn 
Lộc tồn 
Văn khúc 
Liêm trinh 
Võ khúc 
Phá quân 


: 
Khôn Ất 
Thìn Thân Quý Tý 
SỐ | 3 | SluuĐmhĐáu | 
— | 4 | MbNgÔEMER, 


5 Tuất Dần Nhâm Ngọ 
ẹ 


Khảm 


Cửu tỉnh 
Phụ bậc 
Bần lang 


Lộc tồn 
Văn khúc 
Liêm trinh 
Võ khúc 
Phá quân 


Nạp giáp Cửu tỉnh 
Chấn == Mùi Hợi Canh Mão Phụ bậc 
Ly == Tham lang 
Càn = Càn Giáp Cự môn 
Tốn = Lộc tồn 
Cẩn = Văn khúc 
Khôn == Liêm trính 
Võ khúc 
Phá quân 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bảng 6-11: Hình phiên quái cung Tốn 


Nạp giáp Cửu tỉnh 

Tốn Tốn Tân Phụ bậc 
Thìn Thân Quý Tý Tham lang 

Khôn Ất _ Cự môn 


Mùi Hợi Canh Mão 
Sửu Ty Đinh Dậu 


Lộc tôn 
Văn khúc 


Gàn Giáp Liêm trinh 
Tuất Dần Nhâm Ngọ Võ khúc 
Gấn Cấn Bính Phá quân 
Bảng 6-12: Hình phiên quái cung Ly 
Quê Tượng Số Nạp giáp Cửu tinh 
Ly = 8 Tuất Dân Nhâm Ngọ Phụ bậc 
Chấn == T1 Mùi Hợi Canh Mão Tham lang 
Đoài = 2 Sửu Ty Đinh Dậu Cự môn 
Khảm == 3 Thìn Thân Quý Tý Lộc tồn 
Khôn so 4 Khôn Ất Văn khúc 
Cân = 5 Cấn Bính Liêm trinh 


Tến = 6 Tốn Tân Võ khúc 
Gàn = ĩ Càn Giáp Phá quân 


CỬU TINH 
Phụ bậc 


Càn Giáp Tham lang 
Tuất Dần Nhâm Ngọ Cự môn 
Gấn Bính Lộc tồn 


Tốn Tân 
Thìn Thân Quý Tý 
7 | MihgemMEO | 


Văn khúc 
Liêm trình 
Võ khúc 
Phá quân 


CHƯƠNG VỊ TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


6.3 VÒNG THỨ 3: BÀN 24 THIÊN TINH 


1. Giới thiệu bàn Thiên tỉnh 

TĐịch kinh - Hệ từ thượng" viết: "Thiên thùy tượng, kiến cát hung". Trong con mắt người 
Trung Quốc xưa, vận hành của mặt trời, mặt trăng, tỉnh tú, xuất hiện của gió mưa sấm chớp, 
đều không chỉ là biện tượng tự nhiên, mà có quan hệ mật thiết với sự vật nhân gian, đạo trời 
có quan hệ với việc con người. Vì vậy lịch sử quan sát thiên tượng của người Trưng Quốc là lâu 
đời, để lại một lượng lớn tư liệu thiên văn học, thể hiện sự quan tâm của mọi người đối với 
nhân tình thế thái. "Hán thự - Nghệ văn chí" viết: "Thiên văn là thứ tự của hai mươi tám vì sao 
trên trời, phóng theo ngũ tỉnh nhật nguyệt, ghi lấy biện tượng cát hung, bậc thánh nhân qua 
đó để tham khảo vào việc chính sự”. Nói rõ thiên văn học cổ đại Trung Quốc có tính chất 
thuật chiêm tỉnh. 

Thuật chiêm tỉnh vô cùng phát triển ở Trung Quốc cổ đại theo sách vú ghi chép, thời nhà 
Chu đã hình thành một môn thuật số hoàn chỉnh. Trải qua thời Xuân Thu Chiến Quốc phát 
triển rất nhanh, đến thời Hán đã rất chín mùi, lúc này xuất hiện rất nhiều trước tác về chiêm 
tỉnh, như "Thiên văn tỉnh chiếm" của Cam Công và “Thiên văn" của Thạch Thân hay như "Nựủ 
tỉnh chiêm” khai quật ngôi mộ Hán Mã Vương Đôi ở Trường Sa vào năm 1973, "Sứ ký - Thiên 
quan thủ” là chính sử ghi chép nội dụng chiêm tỉnh đầu tiên. Đồng thời một tiêu chí khác của 
thuật chiêm tính đời Hán là học thuyết âm dương ngũ hành được dung nạp vào thuật chiêm 
tỉnh. Về sau do thuật chiêm tỉnh phát triển thành thuật đoán mệnh, kết hợp giữa cát hung 
tướng mệnh và chiêm tỉnh. 

Đương nhiên, thiên tượng và chiêm tỉnh dung nạp vào rất nhiều thứ mà mọi người tưởng 
tượng. Nói cách khác, rất nhiều thứ của thiên tượng là sự phản ánh của xã hội con người. Theo 
tôn tỉ trật tự xã hội mà dân gian lấy đế vương làm trung tâm, mọi người xây dựng một thế giới 
thiên qu#n mà sang hèn rõ ràng. Trong "Bộ thiên cá” đời Tùy Đường chìa thiên tượng thành 
“tam viên nhị thập bát tú", từ đó về sau phép chia định này trỏ thành phương pháp tiêu chuẩn 
chia định vì sao trên bầu trời của Trung Quốc cổ đại. 

Tam viên là chia chòm sao Hằng vây quanh Bắc cực và gần với đầu đỉnh không trung 
thành 3 vòng lớn, lần lượt gọi là chòm Tử vi, chòm Thái vi và chòm Thiên thị. Chòm Tử vì là 
chòm giữa của Tam Viên, ở phía bắc sao Bắc Đầu, trên đại thể bao gồm các vì sao xuất hiện ở 
phương tây Tiểu Hùng, Đại Hùng, Thiên Long, Lạp Khuyến, Mục Phụ, Võ tiên, Tiên vương, 
Tiên hậu, Anh tiên, Lộc báo... Chòm Tử vi tổng cộng có 37 ngôi sao, túc Bắc Cực, Tứ Phụ, 
Thiên Ất, Thái Ất, Tả Viên, Hữu Viên, Âm Đức, Thượng Thư, Nữ Sử, Trụ Sử, Ngự Nù, Thiên 
Trụ, Đại Lý, Câu Trân, Lục Giáp, Thiên Hoàng Đại Đế, Ngũ Đế, Nội Tọa, Hoa Cái, Truyền Xã, 
Nội Giai, Thiên Trù, Bát Cốc, Thiên Bổng, Thiên Sàng, Nội Trù, Văn Xương, Tam Sư, Thái 
Tôn, Thiên Lao, Thái Thú, Tương, Tam Công, Huyên Qua, Thiên Lý, Bác Đấu, Thiên Thương. 
Chòm Thái Vị là chòm trên của Tam Viên, chòm Thiên Thị là chòm dưới của Tam Viên. Mỗi 
một chòm có hơn 10 ngôi sao (hình 6.13, 6.14, 6.15). 


° Thiên văn giá, tự nhị thập bát tú, bộ ngũ tính nhật nguyệt, dĩ ký cát hung chỉ tiọng, thánh vương gơ đi than 
chính dã 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Hình 6-14: Sao Thiên thị 


6a 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CÚA LA BẢN TAM HỢP 


Hình 6-15: Sao Thái vi 

Phong thủy học cổ đại chọn ra 24 tỉnh cung từ một số tỉnh cung nào đó từ trong thiên 
tượng, phối hợp với 24 hướng thế là có bàn 24 Thiên tỉnh. Thiên tỉnh có tượng cát hung, thế là 
24 hướng cũng có hướng cát hung. Bàn 24 Thiên tỉnh tương truyền là đo Lại Văn Tuấn nhà 
phong thủy đời Tống sáng lập. Lại Văn Tuấn là người Giang Tây, hiệu Bổ Y Tử, mọi người gọi 
là Lại Bố Y, là nhà phong thủy nổi tiếng thời Tống, hoạt động chủ yếu ở vùng Quảng Đông. 
Vùng này lưu truyên rất nhiều câu chuyện dân gian về Lại Bố Y. "Thôi Quan thiên" của ông 
biên soạn lä luận về cát hung của long huyệt sa thủy từ 24 Thiên tỉnh (bảng 6.14). 

2. Mô thức làm 24 thiên tỉnh 


24 Thiên tính do lưu truyền khác nhau, có nhiều tên gọi khác nhau, trong la bàn eũng có 
một số mô thức bàn 24 thiên tỉnh khác nhau, đưới đây xỉn giới thiệu vài ví dụ (bảng 6.15, 6.16 
và hình 6.16, 6.17). 


Hình 6-16: Bàn 24 thiên tình "La bàn An Huy". 


@1 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bảng 6-14: 24 thiên tỉnh do Lại Văn Tuấn sắp xếp trong "Thôi quan thiên". 


5 6 7 8 9 10 11 12 


Tự hiệu 
Nhị thập tứ sơn 
Âm dương | Dương 
Thiên tỉnh Thiên 


Dần | Giáp | Mão | Ất | Thìn | Tốn | Ty 
Dương | Dương| Âm |Dương| Dương| Âm | Âm 
Thiên | Thiên | Thiên 
uyển 


Thiên | Thiên | Thái | Thiên 
quan |cương| ất | bình 


đế bội mệnh 
Thôi quan thiên| Ngọ | Ngọ | Ngọ ô à Khôn | Càn | Tân | Hợi 
Định hướng | Khôn | Khôn | Khôn Hợi 
\ Canh Cấn 


Tự hiệu 13 14 15 16 17 18 198 20 21 22 23 | 24 
Nhị thập tứ sơn| Bính | Ngọ | Định | Mùi | Khôn | Thân | Canh | Dậu | Tân Tuất | Càn | Hợi 


Âm dương Âm Dương Âm |Dương| Dương| Âm 
ương] 


Thiên tỉnh | Thiên Thiếu | Thiên | Thiên | Thiên | Thiên 
ví vi ất | khôi | cứu |hoàng 
Thôi quan thiên 


Cấn | Cấn | Giáp | Giáp | Bính 
Định hướng 


Quý | Cấn | Tốn | Mão | Ất Tốn 
Tốn Đinh 


12 
Ất | Thìn | Tốn | Ty 
Dương | Âm |Dương |Dương | Âm | Âm 
Thiên |Thiên | Thiên | Thiên | Thiên | Thiên | Thái [Thiên 


trù | thị | bội | uyễn |hoành | quan |cương | ất | bình 
ì ái |Hung | Bình { Bình |Hung | Cát † Gái 


Tự hiệu † 
Nhị thập tứ sơn | Nhâm 
Âm dương  |Dương |Dương 
Thiên tính | Thiên | Thiên 
phụ | lũy 
6át hung Cát 


Tự hiệu 13 14 19 ¡| 20 22 23 | 24 
Gàn † Hợi 


Nhị thập tứ sơn | Bính | Ngọ 


Âm dương | Âm Âm 
Thiên tính Thái Thiên 


VI 


Gát hung 


@^øœ 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bang 6-16: 24 thiên tỉnh la bàn Đài Loan, Hồng Kông (hinh 6-17!. 


Nhị thập tứ sơn Thìn 


Thiên tỉnh Thiên 


HIEHIEdILier.EiIEIr= Ất 
Bải Quỷ | Tướng| Công 
vã | tọa | giã | điểu 

_ Nhi thập tứ sơn |_ Bính 


| giá | điểu ` lào 
Thiên tỉnh 


Ngọ | Định | Mùi | Khôn Tân 


LofIq 
lâu 


Irmg siẳun Nhị thiệp nú san 


Hình 6-17: Bàn 24 thiên tỉnh "La bàn Phúc Kiến". 


3. Đương vận 24 thiên tỉnh 


Có một số phái dùng nguyên vận khi sử dụng la bàn, thiên tỉnh lại có một phương thức 
kết hợp theo vận mà biến. Vì vậy 24 thiên tình phối hợp 24 hướng lại có cách phổi hợp khác 
nhau, theo phép tính của nguyên vận giữa năm 1984-9003 coi là vận 7 hạ nguyên, thiên tình 
chuyển biến cùng với nguyên vận, ví dụ lấy Long Lâu làm thiên tỉnh vận chủ, khi vận 7, Long 
Lãu xếp ở hướng Tây của cung Đoài (bảng 6.17, hình 6.18). 


Bảng 6-17: 24 thiên tỉnh của thất vận hạ nguyên (hình 6-18). 


[Nhâm | Tý | Quỹ | Sửu | Cấn | Dần | Giáp | Mão | Ất | Thịn | Tön 
Firs3LI-S4HHRHIH 
điểu | các |sương | kiếp | quân | tào |cương | điển | chỉ | liệt | íẫn | 
| Binh | Ngọ | Đỉnh | Mùi | Khôn | Thân | Canh | Dậu | Tân | Tuất | can 


Thiên | Bửu | Ngọc | Kiếp | Hoa | Trực Long | Ngọc | Bát | Để 
Sát | cái | ấn | sát | cái | phù lâu | diệp | võ | toơa 


63 


Nhi thập tứ sơn T 


Thiên tỉnh 


tứ sơn 
Thiên tinh 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Hình 6-18: Bàn 34 thiên tỉnh của thất vận hạ nguyên. 


4. Tên gọi khác của 24 thiên tỉnh 
24 thiên tỉnh có nhiều tên gọi khác nhau, tham khảo ở bảng 6.18 
5. Thiên tỉnh tam cát, lục tú, bát quý 


Trong bàn 24 thiên tỉnh theo thuật phong thủy có thuyết Tam cát lục tú bát quí, trong đó 
có một số phương vị thiên tỉnh trùng lặp, tổng cộng có 8 thiên tỉnh đặc biệt cát lợi. Phương 
hướng bát quý có long mạch đến hoặc nhìn thấy sơn sa sáng đẹp đẽ, tức là cát lợi, có thể làm 
cho hưng vượng, thăng quan tiến chức. Thuyết này chỉ là sao hoặc chòm sao cát lợi có liên 
quan với thuật chiêm tỉnh, không có lý nào khác. Để duy trì nội đung hoàn chỉnh ban đầu, xin 
được giới thiệu tam cát lục tú bát quí như sau: (hình 6.19) 

a. Thiên tùth tứ quí 

Hướng Hợi - Thiên Hoàng (Chòm sao Tử vi) 
Hướng Cấn - Thiên Thị (Chòm sao Thiên Thị) 
Hướng Tốn - Thái ất (Chòm sao Thái vi) 
Hướng Dậu - Thiếu Vi (Chòm sao Thiếu vi). 
b. Tam cắt 
Hướng cấn - Thiên Thị 
Hướng Tốn - Thái ất 
Hướng Dậu - Thiếu Vĩ 
€. Lục Tú 
Hướng Cấn - Thiên Thị 
Hướng Tốn - Thái ất 
Hướng Đậu - Thiếu Vị 
Hướng Bính - Thiên Qúy 
Hướng Tân - Thiên ất 
Hướng Định - Nam cực 
di. Để đó mình đường 
Hướng Hợi - Thiên Hoàng 
Hướng Ty - Thiên Bính 
Ở trên tổng cộng có 8 hướng Hợi, Cấn, Tốn, Đoài, Bính, Tân, Đinh, Ty là sao đại cát. 


64 


CHƯƠNG VỊ TÙNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bảng 6-18: Tên gọi 24 thiên tỉnh 


—Tẻằằ TT ằẽẰ——- 9s | 10 | 1! | 12 
Nhâm Giáp | Mão | Ất | Thìn | Tốn | Ty 


Thiên ¡ Thiên Âm Liêm | Thiên | Thiên | Dương | Thiên 
thị bội cd trinh cương | toàn | bình 
Dương | Công | Thiên | Dương Kháng | Thái | Xích 
khu lào | uyển | hoành | mã tỉnh ất à 


Thiên | Kim Quỷ Ky | Kháng | Ngọc 


khu | sương | kiếp | hương | quan | kim | điển | xà 
Kim Thiên | Thiên Thái |Thanh 
các thông | mệnh vi Sa 
Phụng Kim 
các chỉ 
Thiên Thiên 

lý đường 

Minh 

đường 


18 | 19 | 20 22 | 23 | 24 
Thân | Canh ậ â Tuất Càn Hợi 
Dương Quỷ Lão mm Thiên | Dương | Thiên 

VỈ quyên cực kim âm khôi cơ |hoàng 


Âm Hỏa | Thiên | Nguyên Thiên | Kiếp | Dương ko Lâu Túc Tử 

khu hoàng | cực âm quan Sát khải kim Sát vi 
.^ `» ~ .ˆ 

Thiên | Nhật | Long | Thiên ‡† Truyền | Truyền | Thiên | Kim Anh Gô Thiên ] Ngọc 

quý tinh lê |thường| đễ tống | hoàng | kê tài bồn cứu | diệp 

Viêm Thái | Thiên | Thiên Bửu nh Âm Đền Trực Địa | Kháng | Thiên 

liệt dương trụ Sát cái hoành phù sát dương | môn 


Đế Du Thọ Thái | Thiên Long 
thích | hồn linh |thường | việt lâu 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Lục tú L.ục tú 


Tam cát 


].ục tủ 


Hình 6-19: Tam cát Lục tú 


6.4 VÒNG THỨ TƯ: 24 HƯỚNG CHÍNH CHÂM ĐỊA BÀN 


1. Đón khí của 24 hướng chính châm 

Phương vị chính châm là phương vị kím nam châm, tức đường giữa Tỉ và Ngọ của 24 
hướng trên la bàn với nam bắc của cực từ là một, nói một cách chính xác là đầu bác kim nam 
châm ehỉ 0° vĩ độ, đầu nam kim nam châm chỉ 180' vĩ độ. Tên gọi của chính châm có nguồn gốc 
như vậy, rnà công dụng 24 hướng chính châm chủ yếu là trắc định phương hướng. 

Theo cách nói của thuật kham dư, cốt lõi của chọn đất cát hung ở chỗ có thể đón sinh khí 
hay không. "Quản rứ khu ngón" viết: "Đạo ở nơi trời là mặt trời. Nó ở nơi người là tâm. Nên nói: 
Có sinh khí thì sống không có khí thì chết, sống là nhờ khí”. Chương mở đầu sách "Túng kùui" 
của Quách Phác cùng viết: "Trường hợp táng là đón sinh khi, sinh khi đi trong đất, mà phát 
sinh vạn vật”. Có thể nói khí là khái niệm quan trọng nhất của phong thủy học, lý luận và 
phương pháp này đều vây quanh vấn đề "rụ kñf' "nạp khí' mà triển khai. Mà cốt lõi của việc 
đón sinh khí lại ó chỗ lập hướng, như cách long đón khí, tọa độ phân kìm, tiêu sa nạp thủy, bô 
cục phóng thủy đều do hướng mà quyết định. 

Trong la bàn mẫu thời Hán, có sự khác biệt và cách dùng giữa thiên bàn và địa bàn, bát 
can tứ duy của thiên bàn là thiên khí, 12 chí của địa bàn là địa khí. Mà trong la bàn phong 


" Đạo chỉ tại thiên giả, nhật đã; kỳ tại nhãn giả, tâm dã. Cổ viết: Hữu khí tắc sinh, vô khí tác tử, sinh gia đí kỳ khử” 
' Táng giá thừa sinh khí dã... sinh khí hành hồ địa trung, phát nhi sinh hồ vạn vật, 


66 


CHƯƠNG VỊ TÙNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


thủy, không có thiên địa bàn tương tự với kiểu mẫu thời Hán, bát can tứ duy hợp với 12 địa 
chi làm thành 24 hướng. Trong lập hướng đón khí càng qui nạp thiên khí (bát can tứ duy) vào 
trong 12 địa chi chính châm, vì vậy lập hướng chính châm là lấy địa chỉ làm chính, mà lập 
hướng bát can tứ duy phải bao gồm địa chỉ. 

2. Tịnh dương tịnh âm 24 hướng chính châm 


24 hướng chính châm chia âm dương, phương pháp chia âm dương la bàn tam hợp khác 
với Ìa bàn tam nguyên. Âm dương 24 hướng của la bàn Tam nguyên phân chia theo long mạch 
đến Tam nguyên thiên địa nhân, mà âm dương 24 hướng của la bàn Tam hợp là căn cứ quan 
hệ giữa bát quái tiên thiên với lạc thư, thuyết nạp giáp và 4 quẻ chính của bát quái hậu thiên. 

Sách vỏ ghi chép nội dung lạc thư sớm nhất là "Luận ngữ" và "Thượng thứ”. Nhà số học thời 
Bắc triều Chân Loan trong sách "$ố /huật kí di" đã liên hệ số và hình lạc thư, gọi là đồ cửu 


cung (hình 6.20). 


Hình 6-20: Hình Cửu cung Lạc thư. 


Củu cung, tức 2,4 là vai, 6, 8 là chân, 3 bên trái 7 bên phải, đội 9 đạp 1, 5 ở chính giữa. 

Trong hình lạc thư, "đội 9 đậy 1" tức 9 tía ở hướng Nam, 1 trắng ở hướng Bắc, 9 ở vị trí 
Cần của bát quái tiên thiên, 1 ở vị trí Khôn của bát quái tiên thiên. 1, 9 đều là số lẻ là dương. 
Theo nạp giáp, Càn nạp giáp, Khôn nạp ất, vì vậy bốn hướng Càn, Giáp, Khôn, Ất thuộc 
dương. "bên trái 3 bên phải 7" trong lạc thư tức 3 bích ở hướng Đông, 7 đỏ ở hướng Tây, 3 ỏ vị 
trí Ly của tiên thiên bát quái, 7 ở vị trí Khảm của tiên thiên bát quái, 3, 7 đều là kỳ số, thuộc 
dương. Ly nạp nhâm, Khảm nạp quí, tam hợp của ly là Dần, Ngọ, Tuất, Tam hợp của Khảm là 
Thân Tý Thìn, vì vậy 8 hướng Nhâm, Quí, Dần, Ngọ, Tuất, Tân, Tý, Thìn đều thuộc dương. 

”2, 4 là vai" trong lạc thư, tức 2 đen ở Tây Nam, 4 xanh ở Đông Nam, 2 ở vị trí Tốn của 
tiên thiên bát quái, 4 ở vị trí đoài của tiên thiên bát quái, 2, 4 đều là số chăn, thuộc âm. Đoài 
nạp Đỉnh, tam hợp của Đoài là Ty, Dậu, Sửu, Tốn nạp Tân, vì vậy 6 hướng Đinh, Ty, Dậu, 
Sửu, Tốn, Tân đều là âm. "6, 8 là chân" trong lạc thư, tức 6 trắng ở tây bắc, 8 trắng ở đông 
bác, 6 ở vị trí Cấn của tiên thiên bát quái, 8 ở vị trí Chấn của tiên thiên bát quái. Cấn nạp 
Bính, Chấn nạp Canh, tam hợp của Chấn là Hợi Mão Mùi, vì vậy 6 hướng Cấn, Bính, Canh, 
Hợi, Mão, Mùi đều là âm. (hình 6.21 và bảng 6.19) 


67 


SỬ ĐỤNG LA BÀN 


@ Du‹›; lon; 
O ăm lung 


Hình 6-31: Tình âm tịnh dương 24 sơn chính châm địa bàn. 


Bảng 6-19: Tịnh âm tịnh dương 24 sơn 


mpnsnL5 |05]Sv|en|m]es|we|5 [|] 
wndườ PorglMog| Ân Lân bưmn|| n bamlbmp| An [Ân 


Đinn0s| Mp [Son | Mà [on |[THn | |0 [| ng [em | 
#ngwớg |bømg|LÂn |àn bung|bag| ầm [Ăn [Ân bươgbumg|l 


3. Sử dụng âm dương 24 hướng chính châm 

'Trên mặt la bàn, chữ đỏ trong 24 hướng chính châm địa bàn biểu thị dương số lẻ gồm 12 
hướng; 19 hướng còn lại biểu thị âm số chẵn. "Kinh" viết: "Âm dương tương kiến, phúc lộc vĩnh 
trinh", "âm dương tương thừa, họa cữu diệt môn". Ý nghĩa này là tọa hướng của hai hướng 
cùng nhau, dương kiêm dương, âm kiêm âm, đồng loại cùng gặp nhau thì cát; nếu như dương 
kiêm âm hoặc âm kiêm dương, khác loại đi cùng thì hung. Trong kham dư học, cái trước gọi là 
"thuần tịnh", cái sau gọi là "bác tạp" (hình 6.22, 6.23). 


68 


CHƯƠNG VỊ TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


} † 
Hình 6-22: Hình 6-23: 
Ví dụ một kiêm cả âm dương 24 sơn Ví dụ hai kiêm cả âm dương 24 sơn 
chính châm địa bàn: Thuần tịnh âm dương. chính châm địa bàn. Bác tạp âm dương. 


6.5 VÒNG THỨ NĂM: 24 TIẾT KHÍ 


1. Hai mươi bốn tiết khí 


24 tiết khí nảy sinh ở lịch pháp Trung Quốc. Lịch pháp Trung Quốc có sự khác biệt về lịch 
thái dương và lịch thái âm. Lịch thái dương là căn cứ theo sự vận hành của thái dương, tinh 
thể, một năm có 365 ngày. Lịch thái âm là căn cứ theo sự vận hành của mặt trăng, một năm 
chỉ có 354 ngày, tức một năm dương lịch hơn năm âm lịch 11 ngày. Sự khác nhau lớn nhất của 
âm lịch so với dương lịch là nó không thể phản ánh chính xác sự biến đổi của mùa vụ. Sản 
xuất nông nghiệp phải tuân theo sự thay đổi mùa vụ, để sản xuất nông nghiệp thuận lợi phải 
theo sự chỉ đạo dương lịch. Âm lịch thời Hán chia năm Nhật hồi qui (một loại âm lịch) thành 
24 tiết khí, mỗi tiết khí kéo dài hơn 15 ngày, đó là nguyên nhân hình thành 24 tiết khi. 


Tên gọi 24 tiết khí được nhìn thấy sớm nhất trong sách "Moài Nam Tử - Thiên Văn huấn", 
tên gọi đó đều phản ánh sự thay đổi tiết khí và trạng thái cây nông nghiệp sinh trưởng, 24 tiết 
khí chia làm 12 tiết khí và 12 trung khí. Tiết khí gọi tắt là tiết, tiết khí thứ nhất của mỗi 
tháng gọi là tiết. Trung khí gọi tắt là khí, tiết khí thứ hai của mỗi tháng gợi là khí (bảng 6.20 
và hình 6.24). 


69 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bảng 6-90: Tên gọi 24 tiết khí với thứ tự thời gian. 


Nguyệt Chính Nhị Tam Tứ Ngũ Lup 

phân 

Danh Lập Vũ Kinh | Xuân | Thanh| Gốc Lập | Tiểu | Mang Hạ Tiểu | Đại 

xưng | xuân | !hủy | triết | phân | mình |_ vũ hạ | mãn |chủng | chí thử | thử 
_—ÏÍ 

Nguyệt Thất Bát Cửu Thập Thập nhất Thãp nhị 

phân 


sĩ: 
kh 
„kì nị 24-T 


dể 
# 


tt) 
4c s) SlÄ|esP4@4l 
2b | 4° # +4 sé | ly $? ý 

sfhkesu T0 đt 
Chê Gai)” 


tuc -/XÝx 


SN new 


cÌ\ v6 


Hinh 6-94: Hình 34 tiết khí (theo “L2a kinh giải định”). 


70 


CHƯƠNG VỊ TÙNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Đề tiện ghi nhỏ, người ta sáng tác bài vè về 24 tiết khí: 
Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên 
Hạ mãn mang hạ thử tương liên 
Thu xử lộ thu hàn sương giáng 
Đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn 
2. Bàn Thái âm đáo sơn 
Có hai phương thức phối hợp giữa 34 tiết khí với 34 hướng trong la bàn: một loại là Lập 
xuân bắt đầu từ Nhâm, các tiết khí vũ thúy, kinh trập sắp xếp tuâm theo chiều thuận kim 
đồng hồ, trong la bàn gọi là "bàn thái âm đáo sơn”, loại khác là Lập xuân bắt đầu từ nhâm, các 
tiết khí vũ thủy, kinh trập sắp xếp theo ngược chiều kim đồng hồ, trong la bàn gọi 1ã "bàn thái 
dương đáo sơn”. 


lộ) đây thái dương chỉ mặt trời, thái âm chỉ mặt trăng. ý nghĩa đáo sơn là thái dương hoặc 
thải âm vận hành đến phương vị nào đó của 24 hướng (hình 6.95 và bảng 6.21). 


THỦY 


MỘC 


Hình 6-25: Ngũ hành Tam hợp. 


Bảng 6-21: 24 sơn phối 24 tiết khí (Bàn Thái đương đáo sơn). 


| Nhị thập tứ sơn |_ Tiết | KH | Thái dương đáo sơn 
| Nhâm | Lâpxuân | | Thái dương lâp xuân đảo nhâm sơn 
Vũ thủy __ | Thái dương vũ thủy đáo hơi sơn 
_ n #h  — )j Thái dương kinh trấp đáo cản sơn 
Tuất | | Xuânphân | Thái dương xuânphân đáo tuất phân 
Tân | Thanh mính| ____ | Thái dương thanh minh đáo tân sơn 


Cốc vũ Thái dương cốc vũ đáo dậu sơn 


Nguyệt phân 
Nhất nguyệt 


Nhị nguyệt 


Tam nguyệt 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Tứ nguyệt Canh lậphạ | ———_ | Thái dương lập hạ đảo canh sơn 
| Thn | | Tiểumãn | Thái dương tiểu mãn đáo thân sơn 
Ngũnguyệ |  Khôn  |Mangchủng|  _ | Thái dương mang chủng đáo khôn sơn 


| Mùi | | Hạchí | Thải dương hạ chỉ đáo mùi sơn 
Lục nguyệt | Đỉn | Tiểuthử | —— —— | Thái dương tiểu thử đáo đỉnh sơn 
| go | | Đaithử | Thá dương đạithử đáo ngọ sơn 
Thấtnguyệ | Bính | Lâpthu | — | Thấ dương lập thu đáo binh sơn 
| Ty | | Xithừ | Thái dươngxửthừđáo tysơn 
Bát nguyệt | Tốn | Bạch | — —— __ | Thá dương bạch lồ đáo tốn sơn 
| Thn | | Thuphân | Thái dưdng thu phân đáo thìn sdn 
Gửu nguyệt m.1A.TYểY/(| Thái dương hàn lộ đáo ất sơn 
Sưởng giáng | Thái dương sương giảng đáo mão sơn 
Thập nguyệt Lâpđông | | Thái dương lập đông đảo giáp sơn 
| Dần | | Tiểtuyết | Thái dương tiểu tuyết đáo dần sơn 
Thập nhất nguyệt| Cấn | Đatuyết | ——— _ | Thá dương đạituyết đáo cấn sơn 
| Sửu | | Đôngchí | Thá dương đông chí đáo sửu sơn 
Thập nhị nguyệt | Quý | Tiểuhàn | ———_ | Thái dương tiểu hàn đáo quý sơn 
—T-.Lm.- 


Thái dương đại hàn đáo tý sơn 


3. Nguyên lý ngũ hành tam hợp 


Trong sử dụng thái dương hoặc thái âm đáo sơn bàn, sẽ thảo luận vấn đề đáo sơn, đáo 
hướng và tam hợp chiếu, đáo hướng tức vị trí đối ngược của đáo sơn, tam hợp chiếu có từ 
nguyên lý ngũ hành tam hợp, chỉ Thái đương hoặc Thái âm vận hành đến phương vị tam hợp 
của hướng nào đó. Người ta cho rằng sự vật đều có ba quá trình mở đầu, trưởng thành và kết 
thúc, tức quá trình sinh, trưởng, mộ. Sinh trưởng của cây nông nghiệp và sự chuyển thay xuân 
hạ, thu đông đều như vậy. Mối quan hệ của ba quá trình phản ánh của 5 nguyên tố ngũ hành 
kìm mộc thủy hỏa thổ trong 94 hướng la bàn chính là ngũ hành tam hợp (hình 6.26 và bảng 6.22), 


Hình 6-26: Bàn Thái dương đáo sơn. 


T2 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bảng 6-22: Thái dương đáo sơn, đáo hướng, tam hợp chiếu 


Thái dương tam hợp chiếu 
Lập thu đáo hướng Mang chúng đáo khôn, Hàn lộ đáo ất 
Đại thử đáo hướng Tiểu mãn đáo thân, Thu phân đáo thìn 
Tiểu thử đáo hướng Lập hạ đáo canh, Bạch lộ đáo thốn 


Hạ chí đáo hướng Cốc vũ đáo dậu, Xử thử đáo ty 
Đại tuyết đáo sơn Mang chủng đáo hướng | Thanh mính đáo tân, Lập thu đáo bính 


Nhị thập tứ sơn ‡ Thái dương đáo sơn 


Lập xuân đáo sơn 


Đại hàn đáo sơn 


Dần Tiểu tuyết đáo sơn Tiểu mãn đáo hướng Xuân phân đáo tuất, Đại thử đáo ngọ 
Giáp Lập đông đáo sơn Lập hạ đáo hướng Kinh trập đáo càn, Tiểu thử đáo đính 
Mão Hàn lộ đáo sdn Thanh minh đáo hướng | Lập xuân đáo nhâm, mang chủng đáo khôn 


Sương giáng đáo sơn | Cốc vũ đáo hướng Vũ thủy đáo hơi, Hạ chí đáo mùi 
Xuân phân đáo hướng _ | Đại hàn đáo tý, Tiểu mãn đáo thân 


Kinh trấp đáo hướng Tiểu hàn đáo quý, Lập hạ đáo canh 


Thu phân đáo sơn 
Tốn Bạch lộ đáo sdn 


Ty Xử thử đáo sơn Vũ thủy đáo hướng Đông chí đáo sửu, Cốc vũ đáo dậu 
Bính Lập thu đáo sơn Lập xuân đáo hướng Đại tuyết đáo cấn, Thanh minh đáo tân 
Ngọ Đại thử đáo sơn Đại hàn đáo hướng Tiểu tuyết đáo dần, Xuân phân đảo tuất 
Đinh Tiểu thử đáo sơn Tiểu hàn đáo hướng Lập chí đáo giáp, Kinh trập đáo càn 
Mùi Hạ chí đáo sơn Đông chí đáo hướng Sương giáng đáo mão, vũ thủy đáo hợi 
Khôn Mang chúng đáo sơn | Đại tuyết đáo hướng Hàn lộ đáo ất, lập xuân đáo nhâm 
Thân Tiểu mãn đáo sơn Tiểu tuyết đáo hướng Thu phân đáo thìn, đại thử đáo tý 


0anh Lập xuân đáo sơn Bạch lộ đáo tốn, Tiểu hàn đáo quý 
Dậu Cốc vũ đáo sơn Xử thứ đáo ty, đông chí đáo sửu 

Tân Lập thu đáo bính, Đại tuyết đáo cấn 
Tuất Đại thử đáo ngọ, tiểu tuyết đáo dần 
0àn Tiểu thử đáo định, lâp đông đáo giáp 
Hợi Vũ thủy đáo sơn Hạ chí đáo mùi, sương giáng đáo mão 


Ví dụ trong ngũ hành; thủy ở phương bắc, thuộc mùa Đông, là ba hướng Hợi, Tý, Quí, 
nhưng thủy bắt đầu hình thành vào tháng Thân (tháng 7, mùa thu) thịnh ở tháng Tý (tháng 
11, mùa đông), mất đi d tháng thìn (tháng 3, mùa xuân). Đây chính là tam hợp của thủy. 


Trong "Hoài Nam Tử" có luận thuật tam hợp của ngũ hành; 
Thủy thân sinh, tý vượng, thìn tử, tam thìn giai thủy; 
Hỏa dần sinh, ngọ vương, tuất tử, tam thìn giai hoa; 
Mộc hợi sinh, mão vượng, mùi tử, tam thìn giai mộc; 
Kim ty sinh, dậu vượng, sửu tử, tam thìn giai kim; 
Thổ ngọ sinh, tuất vượng, đần tử, tam thìn giai thổ. 


73 


SỬ DỤNG LA BÀN 


4. Sử dụng bàn thái đương đáo sơn 


Theo cách nói của nhà kham dư, thái dương đáo sơn, thái dương đáo hướng, thái dương 
tam hợp chiếu đều là dùng vào việc lựa chọn ngày tốt”. Gặp Tuế phá, Tam sát, Ngũ hoàng, 
Lâm sơn không nên dụng sự. "Ñehỉ long kinh” có viết: "Thỉnh quản chuyên dụng tam hợp chiếu. 
tam hợp đới cưng phúc lộc kiến", "Thiên kèn củ" viết: "tam yến mình nhập hướng lai" đều là ý nghĩa này. 

Mọi người cho rằng thái dương là chủ của sao, chiếu tỏa bốn phương, tiếp đón khí trời, vì 
vậy nói sao lành gặp nó sáng thêm, sao ác gặp nó lẫn tránh. Bàn về trình tự cát hung: 

a. Đáo hướng là thượng cát, bỏi vì đáo hướng thì chiếu ta, ánh sáng đây đủ, có ý sáng súa, 
ở đây ta tức là hướng (sơn). 

b. Đáo phương là thứ cát. Đáo phương tức là phương tam hợp. 

e. Đảo sơn kế thứ cát, đáo sơn chỉ có đế vương tu tạo cung điện thì nên, kẻ sĩ thứ dân thì 
không tốt. 

5. Bàn Thái âm đáo sơn 

Thái âm tức mật trang, đại diện hậu phi trong vì sao. Nó phỏ tá thái dương để nghỉ hóa, 
tiếp theo mặt trời làm sáng vẽ đêm. Nhà phong thủy cho rằng sử dụng thái âm, đáo sơn là cát, 
nhưng Niên hình, Nguyệt xung không thể dùng. Đáo hướng là Xung sơn hung, vỉ thời thất khí : 
(ngược thời mất khí) cực hung. "Thiên kim ca" nói: "Cánh đắc ngọc thố chiếu tọa xứ, trí sử 
sinh đân thiêm phúc trạch" (cánh được thó ngọc chiếu chổ ngôi làm cho sinh dân thêm phúc 
trạch) chính là nghĩa này (hình 6:27 và bảng 6.93, 6.24). 


Hình 6-27: Bàn Thái âm đáo sơn. 


“Mai tầng lấy tọa sún hoặc ngày giữ hưởng mặt mật trời đến chọn lựa mai táng hoặc lập bia, huạc vàu phương 
tam họp lắp bia hoặc mai táng, trước sau trong vòng 15 ngày lập bia hoặc mai táng 


74 


CHƯƠNG VI 


Nguyệt phân 
Thập nhất nguyệt 


Thập nhị nguyệt 


Chính nguyệt 


Nhị nguyệt 


TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bảng 6-23: 24 sơn phối 24 tiết khí (Bàn Thái âm đáo sơn). 


Nhị thập tứ sơn 


Tiết Khí 


Thái âm đáo sơn 


Đại tuyết 


Thái âm đại tuyết đáo nhâm sơn 


Tam nguyệt 


Tứ nguyệt 


Ngũ nguyệt 


Lục nguyệt 


Thất nguyệt 


Bát nguyệt 


Cửu nguyệt 


Thập nguyệt 


Nhị thập tứ sơn 


Đông chí | Thái âm đông chí đáo tý sơn 
Tiểu hàn Thái âm tiểu hàn đáo quý sơn 
Sửu Đại hàn | Thái âm đại hàn đáo sửu sơn 
Lập xuân Thái âm lập xuân đáo cấn sơn 
Vũ thủy _ | Thái âm vũ thủy đáo dần sơn 
Giáp Kinh trập Thai âm kinh trập đáo giáp sơn 
Mão Xuân phân | Thái âm xuân phân đáo mão sơn 
Ất Thanh minh Thái âm thanh minh đáo ất sơn 


Cốc vũ 


Thái âm cốc vũ đáo thìn sơn 


Tiểu mãn 


Thái âm lập hạ đáo tốn sơn 
Thái âm tiểu mãn đáo ty sơn 
Thái âm mang chủng đáo bính sơn 


Thái âm hạ chí đáo ngo sơn 

Thái âm tiểu thử đáo đỉnh sơn 
Thải âm đại thử đáo mùi sơn 

Thái âm lập thu đáo khôn sơn 
Thái âm xử thử đáo thân sơn 

Thái âm bạch lộ đáo canh sơn 
Thái âm thu phân đáo dậu sơn 
Thái âm hàn lộ đáo tân s0n 

Thái âm sương giáng đáo tuất sơn 
Thái âm lập đông đáo càn sơn 


Mang chủng 

Ngọ Hạ chí 
Đình Tiểu thử 

Mùi Đại thử 
Kha | Lm | | 
mà | | xpng | 
Canh | Bạn | — | 
DU | | Thuphn | 
Gàn Lập đông 


Thái âm tiểu tuyết đáo hợi sơn 


Bảng 6-24: Thái âm đáo sơn, đáo hướng, Tam hợp chiếu. 


Thái âm đáo sơn Thái âm đáo hướng 
Đại tuyết đáo sơn | Mang chủng đáo hướng 


Đông chí đáo sdn 


Thái âm tam hợp chiếu 


Hạ chí đáo hướng 


Lập thu đáo khôn, Thanh minh đáo ât 
Xử thứ đáo thân, ốc vũ đáo thìn 


Tiểu thử đáo hướng Lập hạ đáo tốn, Bạch lộ đáo canh 


Tiểu hànđáo sơn 
Đại hàn đáo sơn 


Tiểu mãn đáo ty, Thu phân đáo dậu 


Đại thử đáo hướng 


75 


SỬ DỤNG ILA BÀN 


Gấn Lập xuân đáo sơn | Lập thu đáo hướng Đại thử đáo mùi, Tiểu tuyết đáo hợi 
Dần Vũ thủy đáo sơn Xử thử đáo hướng Hạ chí đáo ngọ, Sương giáng đáo tuất 
Giáp Kinh trấp đáo sơn | Bạch lộ đáo hướng Tiểu thử đáo đinh, Lập đông đáo càn 
Mão Thu phân đáo hướng ____ | 9ại thử đáo mùi, Tiểu tuyết đáo hợi 
Ất Hàn lộ đáo hướng Đại tuyết đáo nhâm, Lập thu đáo khôn 

Thìn Gốc vũ đáo sơn Sương giáng đáo hướng | Đông chí đáo tý, Xử thử đáo thân 

= Tốn Lập hạ đáo sơn Lập đông đáo hướng Tiểu hàn đáo quý, Bạch lộ đáo canh 
Ty Tiểu mãn đáo sơn | Tiểu tuyết đáo hướng _ | Đại hàn đáo sửu, Thu phân đáo dậu 
Bính Mang chủng đáo sơn | Đại tuyết đáo hướng Lập xuân đáo cấn, Hàn lộ đáo tân 
Ngọ Hạ chí đáo sơn Hạ chí đáo hướng Vũ thủy đáo dần, Sương giáng đáo tuất 
Định — | Tiểuthửđáo sơn Kinh trấp đáo giáp, Lập đông đáo càn 
Mùi Đại thử đáo sơn Đại hàn đáo hướng Xuân phân đáo mão, Tiểu tuyết đáo hợi 
Khôn Lập thu đáo sơn Lập xuân đáo hướng Thanh minh đáo ất, Đại tuyết đáo nhâm 
Thân Xử thử đáo sơn Vũ thủy đáo hướng Đông chỉ đáo tý, Cốc vũ đáo thìn 
Canh Bạch lộ đáo sơn Kinh trập đáo hướng Tiểu hàn đáo quý, Lập hạ đáo tốn 
Dậu — | Thu phân đáo sơn Tiểu mãn đáo ty, Đại hàn đáo sửu 
Tân Hàn lộ đáo sơn Thanh minh đáo hướng | Lập xuân đáo cấn, Mang chủng đáo bính 
Tuất Sương giáng đáo sơn | Dốc vũ đáo hướng Hạ chí đáo ngọ, Vũ thủy đáo dần 
Gàn Lập đông đáo sơn † Lập hạ đáo hướng Tiểu thử đáo đinh, Kinh trập đáo giáp 
Hợi Tiểu tuyết đáo sơn | Tiểu mãn đáo hướng Đại thử đáo mùi, Xuân phân đáo mão 


6.6 VÒNG THỨ SÁU: 72 MẠCH XUYÊN SƠN 


1. Về 72 mạch Xuyên Sơn 

72 mạch Xuyên sơn tức là 72 mạch phân kim, lại gọi là địa kỷ. Xuyên sơn là can chi xác 
định mạch đến, phân kìm chỉ phân vị phương hướng, nó sử dụng chính châm địa bàn. Theo Lý 
Định Tín nghiên cứu, 72 mạch là do Dương Duân Tùng đời Đường trong thực tiễn của thuật 
địa lý, phát hiện mạch âm dương chính châm quá sở sài, tính chuẩn xác của cách long thừa 
khí quá thấp mà đi đến sáng chế, 72 mạch và chính châm hợp lại gọi là Dương bàn, 

Khi sử dụng định la bàn ở trong hiệp (hai quả núi kẹp dòng sông ö giữa), xem hiệp xuyên 
qua can chỉ nào, nếu gân không có qua hiệp, ở sau chỗ đầu trên đi vào xuyên qua định can chỉ. 

Phép sắp xếp kiểu mâm của 72 mạch là mỗi Sơn sắp xếp 3 mạch, vì vậy 24 sơn có 72 phân kim. 
Sắp xếp Giáp Tý từ chỗ giao nhau vị trí Nhâm và vị trí Tý của chính châm địa bàn, như hình 6-28. 


Thiên can 


Địa chỉ Thiên can 
Tý Quý 


Lomw |LMẽnN] ` 


Hình 6-28: 24 sơn phối 72 mạch. 


Quý hợi 


76 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Có thể nhìn thấy, trong sắp xếp vòng này trong Bát can và Tứ duy không có phân kim, 
phạm vào Đại không vong, không có can chỉ quản lý, có một số la bàn ở chỗ này đánh dấu với 
chữ “chính”. "Kim" nói rằng: "12 địa chỉ la kinh tiên thiên, hậu thiên dùng lại can và duy". 
Điều này có nghĩa là bát can Tứ duy nếu gặp 12 chi tiên thiên phải lấy phương vị ở giữa, nếu 
không thì tức Ììà âm dương sai lệch. 

24 can chỉ âm dương sai lệch. 

Nhâm Tý, Quí Sửu, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Định Ty, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh 
Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quí Hợi, Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đỉnh Mão, Mậu Thìn, Kỷ 
Ty, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quí Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi. 

Ngoài âm dương sai lệch ra, còn lại là vượng tướng, thuộc can chỉ cát lợi. Tốt xấu của72 
mạch để phán đoán từ ngũ khí của họ Dương, có cách nói cô hư vượng tướng, Giáp qui và 
Không vong. 

2. Âm dương cô hư vượng tướng 

Thuyết âm dương cô hư vượng tướng, ý của nó nói trong tổ hợp hào âm dương của bát 
quái, quẻ thuần hào dương và quẻ mà hào trên dưới đều là hào dương không thể phối hợp với 
hào âm, không có khí sinh dục, gọi là "Cô dương". Ngược lại, quẻ thuần hào âm và quẻ mà hào 
trên dưới đều là hào âm, không kết hợp với hào dương, cũng không có khí sinh dục, gọi là "Âm 
hư", đều là điềm không tốt. "Kinh" nói rằng: "Một dương không sinh ra, một âm không lớn lên. 
Vì vậy quẻ Cảz = là quẻ Cô dương, Khón šš là quê Âm hư.. 3 hào trong quẻ, hào trên dưới của 
quế Ñ”đm Eš, que Ly ZE là hào âm và hào dương, cũng là Âm hư và Cô dương, tên gọi khác là 
Quy giáp không vong. Mà hào trên 4 quê Chấn šš, Tốn =E, Cấn E3, Đoài = đầu là âm dương 
phối hợp với nhau, gọi là hữu tình, gợi là "vượng tướng, có điềm cát lợi. Tốt xấu của phương vị 
tầng phân kim la bàn chính là lấy điều này làm căn cứ. Phương pháp đoán định cát hung 72 
mạch khác là căn cứ nạp âm ngũ hành, chia 72 mạch thành 5 phương vị Hưu, Vượng, Tướng, 
Tù, Tử để đoán biết cát hung. 

3. Phép nạp giáp hỗn thiên 

60 Giáp Tý của phân kim la bàn giống với 60 Giáp Tý của vòng năm, từ trong quan hệ 
phối hợp tuần hoàn 10 thiên can và 12 địa chỉ tìm ra tốt xấu của thiên can, tức là hàm nghĩa 
tốt xấu của phân kim, từ đó mà có thể biết lựa chọn phương vị như thế nào. 

Trong quan hệ của bát quái phối hợp với 10 thiên can, là lấy phối hợp quan hệ bát quái 
nạp giáp, cái này gọi là phép nạp giáp hỗn thiên. Nạp giáp là dùng sự biến đổi âm dương của 
mặt trăng để kết hợp bát quái và Giáp Tý, tức quan hệ phối hợp của bát quái với Giáp Tý. 
Quan hệ trong nạp giáp bát quái như sau: ' 


Càn nạp Nhâm Giáp 
Khôn nạp Ất Quí 
Khám nạp Mậu 

Ly nạp Kỷ 

Chấn nạp Canh 

Tốn nạp Tân 

Cấn nạp Bính 

Đoài nạp Định 


17 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Sở đi trong 10 thiên can, ứng dụng khái niệm âm dương Cô hư vượng tướng, Giáp Nhâm 
có quan hệ với quẻ Càn là Cô dương, Ất Qui có quan hệ với quẻ hôn là Độc âm, Mậu Kỷ có 
liên hệ với quẻ Khảm Ly là Không vong, Cô hư Không vong đều là vô tình, là đường xãu, cho 
nên không thể dùng. Mà Canh, Tân, Bính, Đính có quan hệ với 4 quê Chấn, Tổn, Đuài, Cấn là 
âm dương cùng phối hợp. là hữu tình, thuộc vượng tướng, cho nên dùng nó thì tốt. (Hình 6.29) 


Hình 6-29: Bàn 73 raạch Xuyên sơn. 


4. Dương công ngũ khí 
l Nguyên lý trình bày ø trên có thuyết Dương công ngũ lchí. 

œ, Tuân Giáp Tý (Có hút) - Mạch khí lạnh 

Giáp Tý, Ất Sửu, Binh Dân, Định Mão, Mậu Thin, Ký Ty, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm 
Thân, Quí Dậu, Giáp Tuất, At Hợi. 

b.Tuần Bính Tý (Vương tướng) - Mạch khí chính. 

Bính Tý, Đỉnh Sửu, Mậu Dân, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Ty, Nhâm Ngọ, Quí Mùi, Giáp 
Thân, At Dậu, Bính Tuất, Đỉnh Hợi. 

Œ Tuần Màu Tý (Diện sát, Sai thố. Không vong) - Mạch khí bại. 

Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Quí Ty, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Bính 
Thân, Đính Dậu, Mậu Tuất, Ký Hợi. 

d{. Tuần Canh TY (Vượng tướng) - Mạch khí vượng 

Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dân, Quí Mão, Giáp Thìn, Ất Ty, Bính Ngọ, Đính Mùi, Mậu 
Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi. 


78 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


e. Tuần Nhâm Tý (Có hịt) - Mạch khí lui 


Nhâm Tý, Quí Sửu, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Định Ty, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh 
Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quí Hợi. 

Tuần chính (Đại không vong) - Không cách 

Từ đó có thể biết tuần Giáp Tý, tuần Nhâm Tý đều là Cô hư không thể dùng được, tuần 
Mậu Tý là Điệu sát, thuộc Sai thố không vong, tương xung với 12 địa chỉ, cho nên cũng không 
thể dùng. Tuần chính là chính xung, thuộc Quy giáp không vong, chính xung với bát can Tứ 
duy, khí này phóng thẳng, cứng rắn như Quy giáp (mu rùa) nói chung là kiên cứng cho nên 
cũng không thể dùng. Mà tuần Bính Tý, tuần Canh Tý đều là vượng tướng, long mạch kết 
huyệt, có thể chọn dùng. Sở dĩ 72 phân kim chỉ có 24 phân kim tuần Bính Tý và tuần Canh Tý 
có thể dùng, cũng trong 3 phân kim mà mỗi địa chỉ ẩn chứa có 2 phân kim có thể dùng, mà 
Bát can Tứ duy thuộc phân kim hoàn toàn không thể dùng, như hình 6-30 


Hình 6-30: Ý nghĩa cát hung 72 mạch. 


Canhtý | Nhâm tý 


Cô hư Vượng Vượng Gô hư 
†ương tương 


6.7 VÒNG THỨ 7: 120 PHÂN KIM 


Quy giáp 
không 
vong 


Quy giáp 
không 
vong 


1. 120 phân kim phối hợp với 24 sơn (hướng) 

120 phân kim tức 120 mạch, chia 360” la bàn thành 120 phân vị, mỗi phân vị có 3" phương 
pháp phối hợp này cùng với 72 mạch, dùng 60 Giáp Tý để biểu thị phân vị, 120 phân kim vừa 
đúng với 2 vòng 60 Giáp Tý, phương pháp sắp xếp này là Giáp Tý bắt đầu ở hướng Tý (Tý sơn) 
tức 15”, Tý sơn do 5 lần 3° Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý tổ thành. 

Nguyên tắc chọn dùng của 120 mạch với 72 mạch đều dùng thuyết Cô hư Vượng tướng, 
Giáp qui không vong, sở đĩ trong 120 phân kim cũng chỉ có 48 phương vị của tuần Bính Tý và 
tuần Canh Tý liên quan là có thể dùng: 

Tuần Bính Tý (Vượng tướng) - Mạch khí chính 

Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Ty, Nhâm Ngọ, Quí Mùi, Giáp 
Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh Hợi 

Tuần Canh Tý (Vượng tướng) - Mạch khí vượng 

Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dẫn, Quí Mão, Giáp Thìn, Ất Ty, Bính Ngọ, Định Mùi, Mậu 
Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi 


Nhưng so sánh 72 mạch mà nói, sự chọn dùng của 120 mạch đối với phương vị kiến trúc 
càng tỉnh tế hơn. (hình 6-31) 


79 


SỬ ĐỤNG LA BÀN 


Hình 6-31: 120 mạch. 


2. Nghiệm chứng từ các kiến trúc xưa 

Trong khảo sát kiến trúc xưa, tác giả đã đo lường một lượng lớn hướng nhìn kiến trúc, qua 
thống kê phân tích, phát hiện những điều này có qui luật nhất định, tức qui luật "không d 
giữa". Cái gọi là "không ở giữa”, không chỉ là chỉ hướng kiến trúc không ở chính giữa 4 hướng 
Đông, Nam, Tây, Bắc. Tức 0°, 90”, 180”, 270, cũng không hướng về chính giữa 24 sơn la bàn 
phong thủy, tức từ 0° bắt đầu tăng số độ theo 15". Hiện tượng này tác giả cho rằng có quan hệ 
mật thiết với 72 mạch (bảng 6-25). 


Bảng 6-95: Ví dụ mẫu các hướng kiến trúc cổ (tọa độ phương vị hiện đại). 


Tiêu chuẩn 


Địa điểm Hướng P Ồ giữa 
Nơi Tên gọi kiến trúc chầu kiến | {98l8ecla | nạ, 
kiến trúc trúc kiến trúc khôn 
hiện đại k 
Hà Nguyên Quảng Đông | Quy phong tháp WS20 
Hưng Ninh Quảng Đông | Hưng Ninh học cung đại thành điện SW10 
Mai Châu Quảng Đông Mai Châu học cung đại thành điện WS37 


SE10 
SE2 


Yết Dương Quảng Đông 
Triều Châu Quảng Đông 
Triệu Châu Quảng Đông 


Song Phong tự đại hùng bửu điện 
Trác phủ 


Không 


Không 


80 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Triều Châu Quảng Đông 260 Không 
Triều Châu Quảng Đông 274 Không 
Triều Châu Quảng Đông WS8 188 Không 
Hải Phong Quảng Đông 312 Không 
Hải Phong Quảng Đông 141 Không 


Dương Giang Quảng Đông | Dương Giang học cung đại thành điện 303 Không 
Ngô Xuyên Quảng Đông | Ngô Xuyên học cung đại thành điện 140 Không 
Từ Văn Quảng Đông Từ Văn học cung đại thành điện SW10 260 Không 
Hóa Châu Quảng Đông | Hóa Châu học cung đại thành điện SW10 260 Không 
Tân Hội Quảng Đông Hội Thành học cung đại thành điện 30 270 Ổ giữa 
Triệu Khánh Quảng Đông | Mai Am đại thành điện SE268 296 Không 
Triệu Khánh Quảng Đông _ | Cao Yêu học cung đại thành điện 280 Không 
Đức Khánh Quảng Đông _ | Long Mẫu miếu sơn môn 325 Không 
Khai Phong Quảng Đông | Liên Đường đại miếu đại điện SE26 296 Không 
Khai Phong Quảng Đông | Đại Lương cung đại điện SE21 291 Không 
_Lịch Kháo Quảng Đông _ | Vệ Thị từ đường 262 Không 


Hoa Đô Quảng Đông SE37 307 Không 
Hoa đô Quảng Đông WN40 140 Không - 
La Định Quảng Đông 287 Không 
Quảng Châu Quảng Đông 268 Không 
Tuyên Châu Phúc Kiến 280 Không 
Hạ Môn Phúc Kiến 240 Ö giữa 
Vĩnh Định Phúc Kiến 252 Không 
Hàng Châu Triết Giang 245 Không 
Tô Châu Triết Giang 275 Không 
Đại Đồng Sơn Tây 366 Không 


3. Phạm vi phương hướng không thể dùng của 120 phân kim 


Theo nguyên lý phân kim, phương hướng ở giữa của 24 sơn la bàn đều là Qui giáp, Không 
vong, không thể dùng lấy. Trong phân vị 120 phân kim, lấy 3° làm một đơn vị phương vị cơ 
bản. Vì vậy phạm vi độ số phương vị chính giữa 24 sơn không thể dùng như bảng 6-26, bảng 6-27. 


Bảng 6-26: Độ số phương hướng chính giữa 240 sơn ( tọa độ phương vị hiện đại). 


Độaf — |270|565|400|315|80|36|80| H5] 9 | 6 | 9175 
Nhihậpt0sơn| NgoL8nh| Ty | Tối [Tin] Ñ | ao | 84p] Đụ | 0n 9, 


81 


= 


255 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bảng 6-27: Phạm vi độ số phương vị không thể dùng thực tế 
120 phân kim chính giữa 24 sơn. 


Độ số Nhị thập tứ sơn 


Nhị thập tứ sơn 


Tý "269-271 Bính 104-106 
Nhâm 284 - 286 Ty 119-121 
289 - 301 134-136 


314 - 316 Thìn 149-151 


329 - 331 Ất 164-166 
Tân |_ 344-346 Mão 179-181 
Dậu | 359-1 Giáp 194-196 
anh 14 -18 Dần 209-211 
Thân 224-226 
Khôn 239-241 
Mùi 254-256 
Đỉnh 269-271 


Từ số trong bảng có thể phân tích thành mấy điểm sau: một là phần lớn hướng kiến trúc 
là hướng nam, trong số 33 kiến trúc thì có 76% số kiến trúc xoay về hướng nam, nam hơi lệch 
về tây, nam hơi lệch về đông, điều này phù hợp với tình hình địa lý khí hậu của Trung Quốc; 
hai là hướng kiến trúc chỉ có tiền đề lớn của hướng cơ bản, không có sự gò bó của hướng cổ 
định nào. Luôn luôn cho rằng kiến trúc quan trọng như Đại thành điện Khổng Miếu, Đại điện 
tự quán hướng theo 4 hướng Đông, Nam, Tây, Báê, nhận thức này không toàn diện, sự lựa 
chọn hướng kiến trúc có quan hệ với hoàn cảnh kiến trúc cụ thể, vô cùng linh hoạt. Ba là độ số 
cụ thể của hướng kiến trúc có quan hệ với việc sử dụng của la bàn phong thủy, tức rất ít sử 
dụng phương hướng ở giữa 24 sơn, về cơ bản phù hợp qui luật "không ở giữa", trong số 33 kiến 
trúc khảo sát trên chỉ có 3 trường hợp là phương hướng ở giữa, chỉ chiếm 9% tổng số. Do vậy 
có thể biết, sử dụng 72 mạch, 120 phân kim của chính châm địa bàn để xác định phương 
hướng là phương pháp cơ bản và thường dùng. 

Chú thích: Số liệu trong bảng trên chính xác ở mức độ là độ (0). 


6.8 VÒNG THỨ 8: 34 SƠN TRƯNG CHÂM NHÂN BÀN 


1. 24 sơn phối ngũ hành 

Trung châm nhân bàn sau nửa vị trí so với chính châm địa bàn, tức nghịch kim giờ 7,5”, 
tương truyền do nhà địa lý đời Tống là Lại Bố Y sáng chế. Nhà địa lý lấy nó để dùng tiêu sa 
nạp thủy. Nguyên lý này chủ yếu vận dụng âm dương ngũ hành, vì vậy thuộc tính ngũ hành 
của mỗi sơn là quan trọng nhất. 


Bàn về 24 sơn phối với ngũ hành như sau: 


82 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Tý Ngọ Mão Dậu Thái dương Hỏa 

Giáp Canh Bính Nhâm Thái âm hỏa 

Càn Khôn Cấn Tốn vốn thuộc Mộc 

Ất Tân Định Quí là thuộc Thổ 

Thìn Tuất Sửu Mùi tức là Kim 

Đần Thân Ty Hợi đều thuộc thủy 

Đấy là bạt sa chân diệu pháp 

Thấy sa phân kim phối độ tọa 

Sơn phong ắt khán nhân bàn vị 

Cát hung họa phúc có phân minh 
Theo bài quyết này, ngũ hành phối với 24 sơn như bảng 6-28. 


Bảng 6-28: Ngũ hành 24 sơn. 


Ngũ hành Nhị thập tứ sơn 
Km | Tuất Sửu Thìn Mùi 
Cấn Tốn Khôn 
Dần Ty — Thân 
Giáp Bính Canh Tý Ngọ Mão Dậu 
Ất — Định 


Tân 


2. Phép tiêu sa 


Chính châm địa bàn dùng mạch phốt với hướng, chỉ liên quan đến vấn đề định hướng tọa, 
mà chưa thảo luận đối với cao thấp, to nhỏ, xa gần của sơn sa xung quanh. Nếu hướng tọa của 
một tòa kiến trúc rất lý tưởng, nhưng sơn sa cao sừng sững, không gian đè nén, khách ngược 
lại ức hiếp chủ, trong tình huống này, theo cách nói của nhà phong thủy hết cách làm nó tiêu 
đi, ắt chủ về tai họa, cuối cùng không thật tốt. Cách làm tiêu sa này xem ra chủ yếu là biện 
pháp áp dụng trên tâm lý hoặc ý niệm. Vì vậy phải chọn được hoàn toàn cảnh tốt, sa (cát, sạn) 
xấu thì nên trừ bỏ đi. Ý nghĩa của tiêu là sát khí giảm yếu sa xấu, hoặc gặp hung hóa cát, ý 
nghĩa của bạt là xử lý, bạt tốt thì tốt, bạt xấu thì xấu. 


3. Phán đoán cát hung của sa 


Đối với hình dạng, vị trí, hướng lưng, xa gần; cao thấp của sa sơn mà nói, sa lấy mặt, bèn 
trong, xa, lớn, trước là cát; lấy lưng, ngoài, gần, nhỏ, sau là xấu. Sa nếu gần trước, cao không 
quá 7,8 thước, lớn không quá tầm là cát, màu sắc hài hòa là đẹp. Sa vuông tròn nẹn là tốt, 
nghiêng lệch vụng là xấu, sa tốt cao thì tốt, sa hung cao thì xấu. Xem ra phán đoán sa sơn từ 
góc độ trình bày trên là lấy ngũ hành sinh khắc của nó làm căn cứ, 


Dùng ngũ hành sinh khắc của hướng để phán đoán, theo cách nói của nhà phong thủy, sa 
có ð loại: sinh sa, vượng sa, nô sa, sát sa và tiết sa. Ba cái trước là tốt, hai cái sau là xấu, căn 
cứ của phán đoán là dùng bài về bạt sa của Lại công ("Lại công bạt sa quyết"). 


83 


SỬ DỤNG 1A BẦN 


Khác ta sát kiến thì họa gặp 
Ta sinh tiết khí lênh đênh đần 
Ta khắc nô sa là tiền tài 
Hòa nhau là vượng người tiền nhiều 
Sinh ta gọi là sao thực thần 
Thực thần nuôi nấng sinh khoa giáp” 
Trong bài vè nói trên, mạch là chủ, sa là khách, tức lấy ngũ hành của tọa sơn sở thuộc là 
ta, là chủ, lấy sơn sa xung quanh là nó, là khách, là nô. Quan hệ sinh khắc ngũ hành này như sau: 
Khách sinh chủ: thực thần sa, chủ về lợi khoa cử, xuất hiện người nối tiếng; 
Khách đồng chủ: vượng khí sa (Tỷ hòa sa), chủ về hưng vượng người của; 
Khách khắc chủ: Sát khí sa, chủ về người của đều thất bại; 
Chủ sinh khách: Tiết khí sa, chủ về phiêu bạt xa quê; 
Chủ khắc khách: Nõ bộc sa, chủ về hưng vượng tiền của gấm vóc. 
Từ trên có thể nhìn thấy, dùng 24 sơn trung châm để phán đoán cát hung của sa sơn là 
không khách quan, chủ yếu là nhân tố của mặt chủ quan tạo nên tác dụng. (hình 6-32, 6-33, 6-34). 


Địa bản chính châm Nhân bản trong châm 
Nhị thập tử sơn bàn Nhị thận nỲ sơn hàn 


Hình 6-39: Bàn 24 sơn trung châm nhân bàn. 


" Khắc ngã sát kiến tắc họa phùng 
Ngã sinh tiết khí tiêm phiêu lình 
Ngã khắc nõ sa vi tài cẩm 

Tỷ hòa vi vượng đình tài túc 

Sinh ngã chỉ tính hiệu thực thần 
Thực thần dục tú đản khoa giáp 


84 


SỬ DỰNG LA BÀN 


6.9 VÒNG THỨ 9: 120 PHÂN KIM TRONG CHÂM NHÂN BÀN 


Nguyên lý sử dụng của 120 phân kim trung châm nhân bàn giống với 120 phân kim chính 
châm địa ban. Sự phán đoán cát hung của phương vị này đều giống thuyết cô hư vượng tướng, 
Quy giáp không vọng. Trong 120 phường vị cũng chỉ có 48 phương vị của tuần Bính Tý, tuần 
Canh Tý liên quan là có thể dùng (hình 6-35). 


6Ú tnaeh trang châm, 


Hình 6-35: 120 mạch trung châm nhân bàn, 


Tuân Bính Tý (vượng tướng) - Mạch khí chính 

Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Ty, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp 
Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh Hi. 

Tuần Canh Tý (Vượng tướng) - Mạch khí vượng L 

Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Ty, Bính Ngọ, Định Mùi, Mậu 
Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi. 


6.10 VÒNG THỨ 10: LONG BÀN 60 MẠCH THẤU ĐỊA 


1. Về 60 long mạch Thấu địa 


Bàn về 60 mạch Thấu địa chia 360” vòng tròn thành 60 phân vị, tức 24 sơn cứ mỗi 2 sơn 
phối với 5 phân vị. Thấu địa là so với Xuyên sơn mà nói, có nghĩa là chỉ can chỉ của nó là dẫn 


86 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BẢN TAM HỢP 


khí long mạch đi vào huyệt tên gọi là "Thiên kỷ", bởi vì khí long mạch từ trời mà giáng xuống, 
cho nên mâm này còn gọi là mâm (bàn) Thiên kỷ. Chuyên bản về định bàn châm chỗ thúc yết 
(bó họng) của sao giáng sau mạch của huyệt, ở đầu núi sau huyệt 8 xích, tức là chỗ đầu vào hạ 
bàn châm, xác định mạch đến đầu vào, mắt gần thúc yết thuộc can chỉ nào, 60 long mạch 
Thấu địa dùng chính châm địa bàn ngang bằng với đường thiên bản, ngang bằng với đường 
thiên bàn. Nghe nói 60 long mạch Thấu địa (Thấu địa thập lục long) là đệ tử của Dương Duê 
Tùng thiết lập. 
2. Quy luật sắp xếp 60 mạch Thấu địa 


Nguyên lý cát hung can chỉ của 60 long mạch Thấu địa giống với 72 mạch, cồn có một cách 
nói cho rằng, cát hung của 60 long mạch Thấu địa do phép 12 cung trưởng sinh để suy luận. 
Nhưng 72 mạch phạm vi phân kim là lớn, nó lấy 2 sơn phối với 5 can chỉ, 60 long mạch sắp 
xếp theo thứ tự từ Giáp Tý, Nhâm sơn địa bàn (hình 6-36). 


Hình 6-36: 60 mạch Thấu địa. 


6.11. VÒNG THỨ 11: BÀN 340 PHÂN KIM 


240 phân kim là chia vòng tròn 360” thành 240 phân vị, là 2 lần của 120 phân kim, độ 
khắc càng tỷ mỷ hơn. Theo Lý Định Tín nghiên cứu, 240 phân kim là sự phân chia đậm nhạt, 
dày mỏng hoặc vượng suy của khí 12 chỉ chính châm. Mỗi sơn 10 phân vị, 24 hướng sơn là 240 
phân vị. Ở giữa của mỗi cung gọi là 10 phân vị, lấy 10 phân vị làm khí thịnh vượng nhất, trái 
phải giảm đi là 9 phần vị, 8 phân vị, 7 phân vị... Vì vậy ở mặt thực đụng, mỗi cung cá 12 phân 


87 


SỬ DỤNG LA BÀN 


vị. Bởi vì hai cung của tương lâm đến với nhau, mỗi cái trùng lặp 5 phân vị, tổng cộng trùng 
lặp 10 phân vị, cạng thêm cung gốc 10 phân vị là 20 phân vị. Ví dụ, cung Tý ở phân vị giữa 10, 
phân vị bên phải 9, phân vị 8, phân vị 7... phân vị 5 thì giáp giới với cung Nhâm, năm phân vị 
còn lại trùng lặp với cung Nhâm, bên trái phân vị 9, phân vị 8, phân vị 7... phân vị 5 thì giáp giới với 
cung Quý, phân vị 5 còn lại trùng lặp với cung Quý, vì vậy về mặt thực dụng là 22 phân vị. 

Trước đem Tý Ngọ định đồi núi 

Lại đưa trang châm đến so sánh 

Cùng thêr 3, 7 với 2, 8 

Chớ nói dài ngắn với thời sự 

Bài thở này trình bày khi đối với 240 phân kim dùng 3, 7 hoặc 2, 8 thì tốt. 

3, 7 Của chính chảm ở đây chính là 2, 8 của trung châm và phùng châm, 3, 7 của trung 
châm và phùng châm là 2, 8 của chính châm. 3, 7 và 2, 8 trên thực tế là phân kim của tuyến vị 
đồng nhất. Trong "Hồng nam kinh" của Lý Tam Tố đời Thanh nhắc đến Tam châm Tứ tuyến (3 
kim 4 đường) chính là nói 240 phân kim, Tam châm là chỉ chính châm, trung châm và phùng 
châm, Tứ tuyến là chỉ 4 đường phân kim 1-9, 2-8, 3-7, 4-6. 

Trong đó lấy:2-8, 3-8 của chính châm, trung châm và phùng châm là độ tốt, còn lại là độ 
xấu (hình 6-37, 6-38). 


1U 


ĐỊA BÀN CHÍNH PHÂM 


Tam Tam Tam Tam Tam 
Quý Tý 
Thất Thất Thất Thất Thất 


5678910987654321 123458678910987654321 
5 4 321 12345678910987654321 1234506789 


NHÂN BÀN TRUNB PHÂM 


10987654321 1234567891098 7654321 1234 
12345678910987/65432717 1234 56789109876 


Hình 6-37: Quan hệ của 240 phân kim chính châm với 240 phân kim trung châm 


'* "Phân kim thi" của Lệ Bá Thiều nói 
Tiên tương Tý Ngọ định sơn cương 
Tái bả trung châm lai giao lượng 
Cánh gia tam thất dữ nhị bát 

Mạc đữ thời sư thuyết đoän trường 


88 


CHƯƠNG VI 'TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CÚA LA BÀN“TAM HỢP 


“HP 
Š1hù DI 


Hình 6-38: Bàn 240 phân kim chính châm. 


6.12 VÒNG THỨ 12: BÀN 12 THỨ 


1. Tên gọi 12 thứ 


Nhằm để trình bày sự biến đổi của tiết khí và sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, sao 
dựa theo phương hướng từ Tây sang Đông, chia một vòng gần Hoàng đạo thành 12 phần bằng 
nhau, gọi là "12 thứ". 12 thứ sản sinh ở phép kỷ niên tuế tỉnh, tuế tỉnh tức mộc tỉnh, là một 
hành tỉnh rất sáng trong bầu trời, chu kỳ xoay một vòng của mộc tình trong bầu trời lại là 
11,86 năm. Vì vậy người xưa chia đều dãi xích đạo thành 12 phần bằng nhau, làm cho điểm 
Đông chỉ đang ở vào giữa của một phần, phần này gọi là tỉnh kỷ, sau đó sắp xếp theo thứ tự 12 
thứ từ Tây sang Đông, mỗi thứ có một tên gọi. Người ta ghỉ chép lại thứ của mộc tỉnh mỗi năm 
sở tại trở thành tư liệu kỷ niên tự nhiên, phép kỷ niên tuế tính đầu tiên xuất hiện ở hai sách 
“Tủ truyện" và "Quốc ngữ”. 

Tên gọi của 12 thứ như sau 

Tỉnh kỷ, Huyền hiều, Thú tý, 

Giáng Lâm, Đại Lương, Thực Thẩm, Thuần Thủ, Thuần Hỏa, Thuần Vĩ, Thọ Tỉnh, Đại 
Hóa, Tích Mộc. 

Ngoài 12 thứ ra, trong thiên văn học Trung Quốc còn có một loại phép kỷ niên "12 thân" 
liên quan mật thiết với nó. Phương pháp phân chia tỉnh không giống với 12 thứ, nhưng 
phương hướng ngược lại, tức lấy Huyền hiều là Tý, sau đó từ Đông sang Tây, Tỉnh kỷ là Sửu, 
Tích mộc là Dần... Nguyên nhân của 12 thần sản sinh là vì tốc độ di động của tuế tỉnh trong 
bối cảnh tỉnh không thông đều nhau, dùng vị trí của tuế tinh để làm kỷ niên rất không lý 


89 


SỬ DỤNG LA BÀN 


tưởng, thế là người ta nghĩ ra tỉnh thể lý tưởng ngược lại phương hướng vận hành tuế tỉnh nhưng tốc 
độ vận hành đều nhan, gọi là Tuế âm, Thái tuế hoặc Thái âm, đồng thời dùng nó để làm kỷ niên. Về 
sau Thái tuế được nhà tỉnh mệnh hoặc nhà chiêm tỉnh dùng vào bối toán và chiêm tỉnh (hình 6-39). 


Phướng hướng tiến hãnh tuế tình 


_ 
$ 
IAÙ 


thề 
bí 
tệ 
II 


_Yx [8E 
tự P 

dd J2|#lk| 

8m |ð| |#j 


im jlẻ|sj]@| 
X 
lề 

#^ | N 


- 


Ban 
<#|=|z|# 
Si# 


„. 


5 
S 


IS 
K: 


Hình 6-39: 13 thứ với 12 thìn. 


3. Quan hệ của 12 thứ với 28 sao 
12 thứ, mỗi thứ đều có 28 sao làm tiêu chí, quan hệ của hai yếu tố này xem bảng 6-39. 


Bảng 6-29: 12 thứ với 38 chòm sao 


THẬP NHỊ THỨ NHỊ THẬP BÁT TÚ 
1. Tỉnh Kỷ Đẩu, Ngưu, Nữ 
2. Huyền hiêu Nữ, Hư, Ngu 
3. Ngu tý Nguy, Thất, Bích, Khuê 
4. Giáng lâu Khuê, Lâu, Vị 
5. Đại lương Vị, Mãn, Tất 
6, Thực chẩm Tất, Chủy, Tham, Tỉnh 
7. Thuần thủ Tỉnh, Quỷ, Liễu 
8. Thuần hỏa Liễu, Tinh, Trương 
9, Thuần vĩ Trương, Dực, Chấn 
10. Thọ tình Chấn, Giác, Kháng, Để 
11. Đại hỏa Để, Phòng, Tâm, Vĩ 
12. Tích mộc Vĩ, Cơ, Đẩu 


90 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


3. 12 thứ với 12 eung Hoàng đạo 

Nước phương Tây gọi không gian trong 8 độ Nam Bắc Hoàng đạo là "dải Hoàng đạo", cho 
rằng là nơi mặt trời, mặt trăng và hành tỉnh đi qua, phân chia từ Tây sang Đông thành 13 
cung, gọi là "12 cung Hoàng đạo", 12 cung cổ đại của phương Tây giống với công dụng 12 thứ 
của Trung Quốc. Quan hệ qua lại lẫn nhau này xem bảng 6-30 và hình 6-40. 


Bảng 6-30: 12 thứ với 19 cung Hoàng đạo 


THẬP NHỊ THỨ H0ÀNG ĐẠ0 THẬP NHỊ CUNG 
1. Tỉnh Kỷ _ Ma yết cung 
2. Huyền hiệu Bửu Èình cung 
3. Ngu tỷ Song ngư cung 
4. Giáng lâu Bạch dương cung 
5. Đại lương Kím ngưu cung 
6. Thực chẩm Song tử cung 
7. Thuần thủ Cự giải cung 
8. Thuân hỏa Sư tử cung —_ 
9. Thuần vĩ Thất nữ cúng _ 
10. Tho tỉnh Thiên xưng cun 
11. Đại hỏa Thiên yết cung 
12. Tích mộc Nhân mã cung 


Hình 6-40: 13 cũng Hoàng đạo (năm 1653) 


91 


SỬ DỤNG LA BẢN 


4. Công dụng 12thứ 
12 thứ trong la bàn không phải là chỗ dùng thực tế, chỉ là dung nạp văn hóa, lịch sử Trung Quốc 
vào la bàn làm thành một tư liệu đầy đủ về thiên văn học của Trung Quốc (hình 6-41). 


lrung châm Nhị thập tủ sua 


Hình 6-41: Bàn 12 thứ 


Hình 6-43: Bàn tỉnh 1. 


92 


CHƯƠNG VỊ TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Nhưng 12 thứ ở lĩnh vực khác có tác dụng như sau: 

a. Cho biết vị trí sở tại của mặt trời trong 4 mùa một năm, nói rõ sự biến đổi của tiết khí, 
như mật trời ở Tỉnh kỷ là tiết khí Đại hàn, mặt trời ở Huyền hiều là tiết Đông chí. 

b. Nói rõ vị trí và kỷ niên của tuế tỉnh mỗi năm vận hành đến. 

c. Nhà chiêm tỉnh dùng vị trí và kỷ niên của Tuế tính tức Thái tuế vận hành đến để phán 
đoán tốt xấu của không gian và thời gian, lấy 12 cung dự đoán 12 khu vực của Trung Quốc, 
dùng sự thay đổi khác lạ của tỉnh tượng để dự đoán tốt xấu của khu vực, đồng thời dự đoán tốt 
xấu của nhân sự. (hình 6-42, 6-43). 


0109051588100, J5 
SN HT hy) 

SH H07 co 
3V RE) 222 


v 


NAY 
* 
S© 


Ny 


\ 
1V 
ERRE 


` 
NON 


Hình 6-43: Bàn tỉnh 2. 


6.18 VÒNG THỨ 13: 12 PHÂN DÃ 


1. Về phân dã 

Phân đã là khái niệm quan trọng trong tỉnh tượng học của Trung Quốc cổ đại. Người xưa 
tin rằng trời người cảm ứng, cho rằng sự biến đổi của tĩnh tượng có quan hệ mật thiết với tốt 
xấu của nhân gian. Ở thời kỳ Xuân thu Chiến quốc, người ta phân chia một bộ phận sao nào 
đó trên trời ứng với một khu vực nào đó trên đất, tức chòm sao nào đó ứng với khu vực nào đó, 
sự phân chia và đối ứng này gọi là phân dã. 


93 


SỬ DỤNG LA BÀN 


"Chu Lễ - Xuân quan tông bá" đoán tốt xấu của nó... đất cửu châu đều có chia sao để đoán 
tốt xấu". Điều ghi chép trên chính là tình hình loại phân dã này. Phương pháp phân dã có 
nhiều loại, như phân dã 28 chòm sao, phân dã ngũ tỉnh, phân dã 10 thiên can và 12 địa chỉ... 
nhưng chủ yếu vẫn là phân dã 28 chòm sao và 12 thứ. Trong "Hoài Nam tử - Thiên văn huán” 
ghi chép quan hệ phân dã đối ứng của các nước với 28 chòm sao, loại phân dã của thời kỳ đầu 
này phân chia theo các nước, tổng cộng có 13 phân đã. Tiên Tần về sau, các nước tiêu vong, 
thiên hạ thống nhất, phân dã bèn dùng châu phủ thay thế các nước, biến động này phản ánh 
trong "Sử ký - Thiên quan thu vẫn là 13 phân dã (bảng 6-31, 6-32). 


Bảng 6-31: Phân đã ghi chép trong "Hoài Nam Tử - Thiên Văn Huấn" 


NHỊ THẬP BÁT TINH TÚ LIỆT QUỐC 
Giác, Khang Trịnh 
Vĩ, Cơ Yến 
Đẩu, Ngưu Việt 
Nữ Ngô 
Hư, Nguy Tê 
Thất, Bích Vệ 
Khuê. Lâu Lễ 
Vị, Mão, Tất Nguy 
Chủy, Tham Triệu 
Tỉnh, Quỷ -Tầng 
Liễu, Tinh, Trưởng Chu 


Dực, Chấn Sở 


Bảng 6-39: Phân dã ghi chép trong "Sử ký - Thiên quan thư” 


NHI THẬP BÁT TINH TÚ CHÂU 


Giác, Khang Doãn Ghâu 
Để, Phòng, Tâm Dự Châu 
Vĩ, 0d U Châu 
Đẩu, Ngưu Triều Châu 
Nữ Dương Châu 
Hư, Nguy Thanh Ghâu 
Thất, Bích Tỉnh Châu 
Khuê, Lâu Từ Phâu 
Vị, Mão, Tất Ký Châu 
Chủy, Tham Ích Châu 
Tỉnh, Quỷ Ung Châu 
Liễu, Tỉnh, Trương Tam Hà 
Dực, Chấn Kinh Châu 


94 


CHƯƠNG VỊ 


2. 12 thứ phân đã la bàn 
Với 12 thứ phân đã tìm thấy ở "Chứ lễ - Xuân quan tông bá", Trịnh Huyền chú thích: 


Tinh Kỷ: Ngô, Việt; Huyền Hiều; Tề Thú Tý: Vệ; Giáng Lâu: Lỗ; Đại Lương: Triệu; Thực 
Thẩm: Tấn; Thuần thủ: Tần; Thuần Hỏa: Chu; Thuần vũ: Sỏ; Thọ Tỉnh: Trịnh; Đại hỏa: Tổng; 


Tích mộc: Yên. 


TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bảng 6-33: Phân dã 12 thứ la bàn 


THẬP NHỊ THỨ 


1. Tỉnh Kỷ 

2. Huyền hiệu 
3. Ngu tý 

4. Giảng lâu 
5. Đại lương 
6. Thực chẩm 
7, Thuần thủ 
8. Thuần hỏa 
9. Thuần vĩ 
10. Thọ tinh 
11. Đại hỏa 
12. Tích mộc 


QUỐC CHÂU PHẦN DÃ 


Ngô Việt Dương Châu 
Tê phân Thanh Chãu 
Vệ phân Tỉnh Ghâu 
Lỗ phân Từ Châu 


Triệu phân Ký Châu 
Tấn phân Ích Châu 
Tân phân Ung Châu 
Chu phân Tam Hà 

Sở phần Kình Châu 


Trịnh phân Doãn Châu 
Tống phân Dự Châu 
Yến phân U Châu 


Trung châm Nhị thân tử so. 


Hình 6-44: Bàn 12 phân dã. 


SỬ DỤNG LA BẢN 


Ỏ đây liên hệ vị trí tỉnh không của 12 thứ với vị trí khu vực của các nước chiến quốc, nhìn 
từ sự phân chia ranh giới quốc gia lúc bấy giờ đại để có thể khớp nhau. 19 phân dã trên la bàn 
dùng quan hệ qua lại lẫn nhau của 12 thứ với quốc châu để phân chia, lấy trong 19 địa chỉ mỗi 
chăm quốc chiếm một phần, xây dựng phân dã tỉnh tú là nhằm để nhà chiêm tỉnh quan sát 
thiên tượng “fới lành" để bói tốt xấu của các châu quốc trên đất. Phân dã trong la bàn giống 
với 19 thứ, không có chỗ dùng thực tế, chỉ là sự bổ sung tri thức văn hóa mà thôi, có điều là 
nhà chiêm tỉnh và nhà tỉnh mệnh có thể tham khảo sử dụng la bàn phong thủy (hảng 6-33 và 
hình 6-44, 6-45, 6-46). 


Hình 6-45: Bản đồ đất nước Trung Quốc thời Chiến Quốc 


96 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Hình 6-46: Bản đồ Trung Quốc thời Tây Hán 


6.14 VÒNG THỨ 14: 24 SƠN PHÙNG CHÂN THIÊN 


Phùng châm thiên bàn theo "Lư kính giải định" ghỉ chép là do Dương Quân Tùng lập ra, nó 
trước nửa vị trí so với chính châm địa bàn, tức xoay theo kim đồng hồ 7,5”, nhà địa lý chuyên dùng để 
nạp thủy. Nguyên lý này chủ yếu vận dụng Song sơn, Tam hợp, Ngũ hành, 12 cung Trường sinh để 
phán đoán cát hung. Dùng vào phán đoán cách cục đòng nước, cho rằng vị trí khí vượng nước chảy 
đến thì tốt, nước chảy đi là xấu, mà vì trí khí suy nước chảy đi thì ngược lại là tốt. 


97 


SỬ DỤNG LA BÀN 


1. Song sơn, Tam hợp, Ngũ hành 


Song sơn là quan hệ của phùng châm với chính châm, bởi vì kẽ giữa 2 sơn của 24 sơn 
phùng châm vừa đúng nằm trong "sơn" của 24 sơn chính châm, ví dụ kẽ giữa Bính Ngọ nằm 
giữa Ngọ chính châm, 2 sơn Bính Ngọ phùng châm gọi là "Song sơn" giữa Bính phùng châm 
đến giữa Ngọ phùng châm với ở giữa Ngọ chính châm cùng là một cung. Nếu nước từ 2 sơn 
Bính Ngọ phùng châm mà đến, đi giống với đến, đi từ sơn Ngọ chính châm. 

Tam hợp là chỉ sinh, vượng, mộ của 4 cục Thủy, Hỏa, Kim, Mộc, như ở trước trình bày là 
miêu tả đối với quá trình phát sinh phát triển của sự vật. Có Thân, Tý, Thìn là Tam hợp thủy 
cục, Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp hỏa cục, Ty, Dậu, Sửu là tam hợp kim cục và Hợi Mão Mùi là 
tam hợp mộc cục. Như thủy cục trường sinh ở Thân, đế vượng ở Tý, mộ ở Thìn. Nhưng do 
trong phùng châm Khôn Thân cùng cung, Nhâm, Tý cùng cung, Ất, Thìn cùng cung, cho nên ở 
trong Song sơn, Tam hợp của phùng châm, đều phối với Tam hợp theo Can, duy. Như trong 
thủy cục, Khôn, Thân, Nhâm, Tý, ẤP, Thìn đều là thủy của ngũ hành, mà Khôn không thuộc 
thổ, Thân không thuộc Kim, Ất không thuộc mộc, Thìn không thuộc thổ, Thân Tý Thìn và 
Khôn Nhâm Ất đều thuộc thủy, đây chính là Song sơn Tam hợp Ngũ hành. 

2. Mười hai cung Trường sinh 

12 cung Trường sinh lại gọi là 12 thần Trường sinh, nó có vai trò rất quan trọng trong 
phong thủy học và tướng mệnh học. Trong la bàn dùng địa chi của 24 sơn làm 12 bộ phận, 
phối với 12 cung Trường sinh. 

Tên gọi 12 cung Trường sinh là: 

Trường sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tủ, Mộ, Tuyệt, 
Thai, Dưỡng. 

12 cung Trường sinh đo lường hoặc miêu tả quá trình thay đổi tuần hoàn của sự vật từ 
sống đến chết, từ có đến không. Như đối với quá trình vạn vật sinh diệt mà nói: Cung Thai 
chủ trời đất giao khí, vạn vật nảy mầm; cung Dưỡng chỉ hình thành sinh trưởng trong đất; 
Trường sinh chỉ vạn vật sinh phát; Mộc dục chỉ vạn vật bắt đầu sinh, mềm yếu dễ bị thương 
tổn; Quán đới chỉ vạn vật đần tốt tươi; Lâm quan chỉ vạn vật lớn lên khỏe mạnh. Đế vượng chỉ 
vạn vật chín muồi; cung Suy chỉ vạn vật bắt đầu suy, cung Bệnh chỉ vạn vật bại bệnh; cung 
Tử chỉ vạn vật diệt vong; cung Mộ chỉ vạn vật vứt đi hoặc thu tàng; cung Tuyệt chỉ chỗ tuyệt 
cùng gặp sinh, vật cực ắt quay trở lại. 

Trong 12 cung Trường sinh, dùng Thai, Dưỡng, Trường sinh, Quán đới, Lâm quan, Đế 
vượng là Lục tú, Trường sinh, Đế vượng, Lâm quan là Tam cát, Suy, Bệnh, Tủ, Tuyệt là 
Hoàng tuyền. Đón tiếp Trường sinh, Đế vượng là tốt, xung phá Đế vượng, Trường sinh là xấu. 


3. Tám Cục âm đương 


Sử dụng của 12 cung Trường sinh là lấy phương thức 8 cục, phân chia 8 cục thành cục âm 
và cục dương. 

- Cục dương: Giáp mộc khí, Bính hỏa khí, Canh kim khí, Tân kim khí. 

- Cục âm: Quý thủy khí, Ất mộc khí, Đinh hỏa khí, Tân kim khí. 

- Cục dùng bát quái hậu thiên để chia, 4 quẻ Khảm, Ly, Chấn, Đoài là cục dương, cục 
dương xoay thuận chiều kim đồng hồ: 4 quẻ Tốn, Cấn, Khôn, Càn là cục âm, cục âm xoay 
ngược. Nạp thủy Minh đường là dùng Mộ làm bắt đầu miệng nước, do vậy có thể biết phương 
Trường sinh, Đế vượng của 12 cung (hình 6-47 đến hình 6-55). 


9S 


nh 6-49: Khí Bính hỏa 


ức 
` 


Hình 6 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Hình 6-53: Khí Quý thủy 


101 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 
THỰ ỰƯNG VỆ CC C7 TU CÚ DU UC GIÁ NƯ GIẢI LẠC VỌNG CUA LA BẠN TAMHỢP 


Hinh 6-55: Khí Tân kim 
Thủy cục của 12 cung Song sơn phùng châm cục là: 
Ất Thìn cung Mộ, Tốn Ty cung Tuyệt, Bính Ngọ cung Thai, Đình Mùi cung Dưỡng, Khôn 
Thân cung Trường sinh, Canh Dậu cung Mộc dục, Tân Tuất cung Quán đới, Càn Hợi cung 
Lâm quan, Nhâm Tý cung Đế vượng, Quý Sửu cung Suy, Cấn Dần cung Bệnh, Giáp Mão cũng Tử. 


6.15 VÒNG THỨ 1ã: 120 PHÂN KIM PHÙNG CHÂM THIÊN BÀN 


Nguyên tắc chọn dùng của 120 phân kim phùng châm thiên bàn giống với 79 mạch, đều 
dùng thuyết Cô hư vượng tướng, Quy giáp không vong, vì vậy trong 120 phân kim cũng chỉ có 
48 phương vị liên quan của tuần Bính Tý và tuần Canh Tý có thể dùng (hình 6-56). 


130 phản kín Phùng châm 


Hình 6-õ6: 120 raạch phùng châm thiên bàn 


103 


SỬ DỤNG LA BÀN 


- Tuần Bính Tý (Vượng tưởng) - Mạch khí chính Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Dân, Kỷ Mão, 
Canh Thìn, Tân Ty, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đính Hợi. 

- Tuần Canh Tý (Vượng tướng) - Mạch khí vượng 

Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Ty, Bính Ngọ, Định Mùi, Mậu 
Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi. 


6.16 VÒNG THỨ 16: 60 LONG MẠCH DOANH SÚC 


1, Về 60 long mạch Doanh súc 


60 long mạch Doanh súc là mâm luận về khí trời, nhằm để đón khí, mâm này do nhà 
phong thủy thời cận đại sáng lập. Sự sắp xếp của 60 long mạch giống với 60 long mạch Thấu 
địa, nhưng rộng hẹp của phân vị 60 long mạch mâm này không giổng với 60 long mạch Bình 
phân và 60 long mạch Thấu địa, phân vị 60 long mạch này không đều nhau, mà dùng sự ít 
nhiều của tỉnh độ hỗn thiên 98 sao để xác định phân chia, vì vậy mà to nhỏ khác nhau, cho 
nên gọi là Doanh súc. Sự khỏi đầu Giáp Tý của sự sắp xếp này có quan điểm khác nhau, có 
một số la bàn Giáp Tý bắt đầu ở giữa Nhâm phùng châm, cho rằng nên giống với 60 long mạch 
72 mạch khác có la bản thì Giáp Tý bắt đầu giữa Hợi phùng châm, những la bàn của Hưu 
Ninh An Huy, Hưng Ninh Quảng Đông, Hồng Kông, Đài Loan sản xuất đều là Giáp Tý bắt 
đầu ở giữa Hợi phùng châm. Còn việc cái nào chính xác nhất thì hiện giờ chưa có ý kiến thống 
nhất. Nếu lấy thời gian hoặc thuận theo thứ tự làm tiêu chuẩn thì Giáp Tý bắt đầu giữa 
Nhâm phùng châm là hợp lý hơn, nhưng la bàn hiện có phần nhiều là la bàn với Giáp Tý bất 
đầu giữa Hợi phùng châm. 


HIẨn thiểu (ah độ Nựi Hành. 


Hình 6-õ7: 60 mạch Doanh súc 


104 


CHƯƠNG VỊ TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


2. Công dụng 60 long mạch Doanh súc 


Trong "La kinh giải định" trình bày vòng này phối với nạp âm ngũ hành nên quan hệ với 
sinh khắc của Hỗn thiên tinh độ ngũ hành để xác định tốt xấu. Dùng nạp âm ngũ hành làm 
chủ, lấy Hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành làm khách, như mạch Canh Tý nạp âm ngũ hành là thổ, 
hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành là kim, thổ sinh kim, tức là chủ sinh khách, là mạch Tiết không 
tốt, hay như mạch Bính Tý nạp âm ngũ hành là thủy, hẫn thiên tỉnh độ ngũ hành thuộc hỏa, 
hủy khắc hỏa, tức là chủ khác khách là long mạch tốt, Trong sử dụng thời cận đại, có một số 
nhà địa lý dùng Tiên mệnh là chính, 60 long mạch là phụ, xem quan hệ sinh khắc để dùng lấy. 
Tức là ngũ hành của 60 long mạch Doanh súc không thể khắc Tiên mệnh là tốt. 60 long mạch 
Doanh súc trong ứng dụng thực tế của la bàn cũng không đầy đủ lý do khách quan (hình 6-57 
và bảng 6-34, bảng 6-35). 


Bảng 6-34: 60 mạch Doanh súc thuộc Hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành 


KIM MỘC THỔ 
Giáp Tý Bính Tý Mậu Tý Nhâm Tý Ất Sửu 
Canh Tý Bính Dần Đinh Sửu Tân Sửu Quý Sửu 
Kỷ Sửu Mậu Dần Nhâm Dần Đính Mão Giáp Dân 
Ganh Dần Mậu Thìn Tân Mão Ất Mão Quý Mão 
Kỷ Mão Bính Thìn Canh Thìn Giáp Thìn Nhâm Thìn 
Kỷ Ty Ất Ty Canh Ngọ Tân Ty Quý Ty 
Tân Mùi Bính Ngọ Mậu Ngọ Giáp Ngọ Nhâm Ngọ 
Kỷ Mùi Định Mùi Ất Mùi Nhâm Thân Quý Mùi 
Mậu Thân Giáp Thân Bính Thân Canh Thân Quý Dậu 
Giáp Tuất Đinh Sửu Ất Dậu Kỷ Dậu Tân Dậu 
Canh Tuất Nhâm Tuất Mậu Tuất Ất Hợi Bính Tuất 
Định Ty Đinh Hơi Tân Hợi Quý Hơi Kỷ Hợi 


Bảng 6-35: 60 Giáp Tý nạp âm ngũ hành 


Giáp Tý Ất Sửu hải trung kim 

Mậu Thìn Kỷ Ty đại lâm mộc 

Bính Tý Đinh Dậu giản hạ thủy 
Ganh Thìn Tân Ty bạch tích kim 
Giáp Thân Ất Dậu tỉnh tuyền thủy 
Mậu Tý Ất Sửu tịch lịch hỏa 

Nhâm Thìn Quý Ty trưởng tưu thủy 
Bính Thân Đinh Dậu sơn hạ hỏa 
Canh Tý Tân Sửu bích thượng thổ 
Giáp Thìn Ất Ty phúc đăng hỏa 
Mậu Thân Kỷ Dậu đại dịch thổ 
Nhâm tý Quý Sửu tang chá mộc 
Bính Thìn Đinh Ty sa trung thể 
Ganh Thân Tân Dậu thạch lựu mộc 


105 


Bính Dần Đinh Mão lui trung hỏa 
anh Ngọ Tân Mùi lộ bàng thổ 
Mậu Dần Kỷ Mão thành đấu thể 
Nhâm Ngọ Quý Mùi dương liêu mộc 
Bính Tuất Đinh Hợi ốc thượng thổ 
Canh Dần Tân Mão tùng bá mộc 
Giáp Ngọ Ất Mùi. sa thạch kim 
Mậu Tuất Kỷ Hợi bình địa mộc 
Nhâm Dần Quý Mão kim bạc kim 
Bính Ngọ Đinh Mùi thiên hà thủy 
Canh Tuất Tân Hợi xoa xuyến kim 
Giáp Dần Ất Mão đại khê thủy 
Mậu Ngọ Kỷ Mùi thiên thượng hỏa 
Nhâm Tuất Quý Hợi đại hãi thủy 


SỬ DỤNG LA BÀN 


6.17 VÒNG THỨ 17: HỖN THIÊN TINH ĐỘ NGŨ HÀNH 
Hỗn thiên-tinh độ là chỉ số độ chu thiên (vòng trời), có 365, 35”, phân chia 28 sao, ứng với 
một năm 365 ngày. Phân chia hỗn thiên tĩnh độ phốt với ngũ hành hình thành hỗn thiên tỉnh 
độ ngũ hành. Phân vị của ngũ hành này giống với phân vị của 60 mạch Doanh súc, bởi đều là 
phân chia từ số độ 28 sao, mà còn chủ yếu là phối hợp với 60 mạch Doanh súc để sử dụng. 
Theo ghi chép trong "Tên cơ tố thư" thì tỉnh độ ngũ hành được phân chia như bảng sau: 
(bằng 6-36). 


Bảng 6-36: 60 Giáp Tý phối tỉnh độ ngũ hành 


LỤC THẬP BIÁP TÝ | NGŨHÀNH |_ ĐộSố - NHỊ THẬP BÁT TÚ SỞ THUỘC ĐỘ 
Giáp Tý Kim 8 Thất ð, 6, 7, 8, 9, 10 
Bính Tý Thuy 5 Nguy16_ Thất!,2,3,4 
Mậu Tý Hỏa 5 Nguy 11, 12, 13, 14, 15 
IS, 


Danh Tý Nguy 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Nhâm Tý Hư 9 Nguy 1,2, 3, 4 
Ất Sửu Hư 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Định Sửu | 6 | Nữ891011  Hư1,2 
Kỷ Sửu 5 Nữ 3, 4, 5, 8, 7 
Tân Sửu Thổ 6 Ngưu4.5.6.7  Nữ1,2 
Quý Sửu Mộc 5 Đẩu 21, 22 Thái Ngưu †, 2, 3 
Bính Dần 6 Đẩu 15, 1ô, 17, 18, 19, 20 
Mậu Dần 7 Đầu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Canh Dần Mộc 6 Đầu 2, 3,4, 5,6, 7 
Nhâm Dần Kim 5 0d6,7,8,9Thái  Đẩu† 
Giáp Dần l Vi17,18 — 001,2,3,4,5 
Định Mão 6 Vĩ 11, 12, 18, 14, 15, 16 
Kỷ Mão 3 Vĩ 8, 9, 10 
Tân Mão Mộc 10 Tâm4,5,8 — W1,2,3,4,5,6,7 
Quý Mão Kim 5 Phòng4.5  Tâm1,2,3 
Ất Mão 7,8 Để 13, 14, 15,16 Bán  Phòng1,2,3 
Mậu Thìn Mộc 6 Để7, 8, 9, 10, 11, 12 
Canh Thìn Kim Để 2,3,4, 5,6 
Nhâm Thìn Thủy 8 Kháng 5, 6,7,8.9Thái — Để1 
GiápThin | Hỏa | 6 | Giá@ll,12Thá  Khang1,23,4 
BínhThn | Thể | 8 | ác5,67,8/9.10 
106 


CHƯƠNG VI TÙNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Chấn 17,18THái — iác1,2,3.4 
| Chấn 11,12,13, 14, 15, 16 

Chấn 5, 6, 6, 8, 9, 10 

Dực 18,19 Chấn1,2.3,4 
Dực 11, 12, 13, 14, 15, 18, 17 
Dực 6, 7, 8, 9, 10 


Đinh Ty 
Canh Ngọ 


Nhâm Ngọ Dực 1, 2, 3, 4,5 
Giáp Ngọ Trương 13,.14, 15, 16, 17 
Bính Ngọ ú Trương 7, 8, 9, 10, 11, 12 


Mậu Ngọ ỏ Trương 2,3, 4,5,6 
Tân Mùi Liễu 13 Tinh 1,2, 3, 4, 5, 6 Thái Trương 1 
Quý Mùi 


Liễu 9, 10, 11, 12 
Ất Mùi 


Ï | Liễu 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Định Mùi Thủy Tỉnh28,29,30 Quỷ1,2Bán Liễu1,2 
Kỷ Mùi ỗ EES- 22, 23, 24,25, 26, 27 
Tỉnh 18, 17, 18, 19, 20, 21 


Nhâm Thân 
Giáp Thân Tỉnh 11, 12, 14, 14, 15 
Bính Thân Tỉnh 6, 7, 8. 9, 10 
Mậu Thân Tham 8, 9 Bán Tỉnh 1,2, 3, 4, 5 
Canh Thân Tham 3, 4, 5, 6, 7 
Tất 13, 14, 15, 16 Bán chủy bán Tham 1,2 
Tất 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Tất 2, 3, 4,5, 6 
Mão 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tất 1 
Vị 15 Mão 1, 2, 3, 4, 5 


Ất Dậu 
Đinh Dậu 


Tân Dậu 


Giáp Tuất Vị 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Bính Tuất VI4.5,6.7,8 


Mậu Tuất 
anh Tuất 
Nhâm Tuất 


Lâu 9, 70, 11, 12 Thái Vi1,2,3 
Lâu 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Khuê 15, 16, 17, 18 Lâu 1,2 
Khuê 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Khuê 2, 3, 4, 5, 6,.7, 8 

Bích 8, 7, 8, 9 Thái Khuê † 
Thất 17, 18 Bích 1, 2, 3, 4, 5 
Thất 11, 12, 13, 14, 15, 16 


Đinh Hợi 


107 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Còn như Hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành thì phương pháp dùng tương đối nhiều hơn, cũng 
tương lộn xôn hơn, ngoài phối hợp với 60 long mạch Doanh súc ở trên ra, có số dùng để Tiêu sa 
nạp thủy, như lấy tọa độ của hỗn thiên ngũ hành là chủ, dùng hỗn thiên tỉnh đô ngũ hành của 
thuy đến là khách, chủ khắc khách là cát, ngược lại thì hung. Có số dùng làm cách lang, như 
long mạch Thấu địa khấc tọa độ Hôn thiên ngũ hành. Sơn khắc huyệt là tốt, huyệt khác sơn là 
xấu. Nhưng do phân vị của Hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành mâu thuẫn với phán vị rạch Thấu 
địa, vì vậy những cách dùng này rất đáng nghỉ ngờ (hình 6-58). 


Hình 6-58: Hồn thiên tỉnh độ ngũ hành 


6.18 LỚP THỨ NHẤT VÒNG THỨ 18: PHÂN ĐỘ 28 CHÒM SAO 
1, Về 28 chòm sao 


Người xưa quan sát vận hành của mặt trời, mặt trăng, ngũ tỉnh lấy sao Hằng làm bối 
canh, 28 chòm sao tức 28 nhóm tọa độ mà người xưa quan sát vận hành của mặt trời, mật 
trăng, ngũ tỉnh. Sao Hằng là sao có vị trí không thay đổi tương đối trong bầu trời, hành tỉnh là 
tỉnh thể vận hành xung quanh sao Hằng theo quï đạo nhất định trong bầu trời. Trong hệ mặt 
trời có 9 hành tỉnh lớn: sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, trái đất, sao Thiên 
vương, sao Hải vương, sao Minh vương. Người xưa quan trắc tọa trên hành tỉnh có Hoàng đạo 
và Xích đạo, Hoàng đạo là qui đạo của mặt trời vận hành một năm trong trời, Xích đạo là 
đường vòng tròn xoay xung quanh trái đất và cách đêu cực Nam, cực Bắc trái đất. Trải qua lựa 
chọn, agười ta xác định hơn 20 chờm sao gần Hoàng đạo là tọa độ quan sát mặt trời, mặt 
trăng, ngũ tỉnh vận hành, tức là 28 chòm sao, nhìn từ trái đất 28 chòm sao (nhị thập bát tú) 
sắp xếp từ Tây sang Đông, giống như một dải bao quanh không dứt trên bầu trời (hình 6-59). 


108 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BẢN TAM HỢP 


Hình 6-60: Hình 28 chòm sao khai quật ở huyện Tùy - Hồ Bắc 


109 


SỬ DỤNG LA BÀN 


"Theo học giả khảo chứng, sự thành lập của hệ thống 28 chòm sao được chép trong hai sách 
"Thiên vấn tỉnh chiên" của Cam Đức và "Thiên văn" của Thạch Thân vào khoảng thế kỷ 4 trước 
công nguyên, tuy hai sách này đã mất, nhưng trong “Hán thự - Thiên vấn chí" đã có ghi chép 
bảng sao về 28 chòm sao của Cam Đức và Thạch Thân. Suy tính theo hiện tượng thiên văn ghi 
chép trong "Lễ ký - Nguyệt lệnh" và "La thị xuân thu” thì sự thành lập của hệ thống 38 chòm sao 
có thể ngược về thế kỷ 8-6 trước công nguyên. Nhưng xem từ đồ vật khai quật, trên nắp hộp 
sơn tìm thấy ở huyện Tùy Hồ Bắc, quay quanh một chữ "đẩu" lớn có tên gọi của 1 vòng 28 
chòm sao, ở hai đầu của nó còn vẽ hình Thanh Long và Bạch Hổ. Niên đại chuẩn xác của đồ 
vật khảo cổ này khoảng năm 430 trước công nguyên, vì vậy đưa thời đại ghi nhận chính xác 
của 28 chòm sao và tứ tượng lên thế kỷ thứ 5 trước công nguyên (hình 6-60, 6-61, 6-62). 


Hình 6-61: Sø đồ thiên văn khắc đá trong mộ Tiền Nguyên Quán thời Ngũ đại. 


Trong 28 chòm sao, số sao Hằng của mỗi chòm sao khác nhau, ít thì vài sao, nhiêu thì 
mấy chục sao. Như chòm sao Giác, chòm sao Tâm chỉ có 2, 3 sao, mà chồm sao Khuê, chòm 
sao Dực thì đều 10 sao trỏ lên. Nhằm để tiện quan sát, người xưa chia 28 chòm sao thành 4 
nhóm theo 4 phương, gọi là Tứ thiên cung. Lại nhằm để dễ ghi nhớ, vừa quan sát thiên văn 
kết hợp tưởng tượng, người ta nối liền tính tượng thành một thể, hình thành hình tượng 4 loại động 
vật, tức là tứ tượng rnà người ta thường nói đến, lại gọi là 4 linh thú, nhìn hình 6-63 đến 6-66. 


110 


'TỪNG BƯỚC GIẢNG ( 


CHƯƠNG VỊ 


TÀI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


.,. 


Hình 6-69: Sở đồ sao mô. Tuyên Hóa Liêu 


Hình 6-63: Thương Long phương Đông (theo Cao Lỗ). 


111 


SỬ DỤNG LA BẢN 


Hình 6-65: Chu tước phương Nam (theo Cao Lỗ] 


¿r # ` 


À ò N Tu 


Hinh 6-66: Huyền vũ phương Bắc (theo Cao Lỗ) 


112 


CHƯƠNG VI 'TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Nguồn gốc tên gọi của 28 chòm sao khác nhau, nhưng phần nhiều căn cứ vào ý nghĩa hình 
trạng và tượng trưng của nó để đặt tên. Như chòm sao Cang giống như cái cung giương căng, 
chòm sao Tất giống như cái bẫy chim, chòm sao Tỉnh giống như hình trạng của chữ tỉnh 
(giếng); như chòm sao Ngưu, sao Thất, lại bắt nguồn từ ý nghĩa của nó (hình 6-67 đến hình 6-72). 


Hình 6-68: Hình chòm sao tượng hình thứ hai 


11313 


SỬ ĐỤNG LA BÀN 


wJuinglJ(ÂU¿-Ê  AIuirfl 
-ijMi Iul4› ... 


Bi Íj1Jp1U840+, 


Hình 6-70: Sd đồ sao trong Hoàng lịch thử hai 


114 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


tHinh 6-72: Phân độ 38 chòm sao 


115 


SỬ DỤNG LA BÀN 


2. Phép quan sát mặt trời của 28 chòm sao 

Trên trời có nhiều sao như vậy, vì sao phân định là 28 chòm sao mà không phân định là 
24 hoặc 32 chòm sao? Đây là vấn đề cần giải đáp. Hiện tại giới học thuật có 2 loại quan điểm. 

Một là cho rằng 28 chòm sao là chỗ ở của mặt trời, mặt trăng, vì vậy độ dài vận hành một 
vòng của mặt trăng ỏ bối cảnh sao Hằng là 27, 32 ngày, khoảng 28 ngày. Mà dùng 28 chòm 
sao làm thành tọa độ quan sát mặt trời vận động, suy tính vị trí giữa đêm không nhìn thấy 
mặt trời để ghi giờ. Trong tác phẩm "Lã thị Xuân thu" đã sớm ghi chép về vấn đề này: 

Tháng giêng, mặt trời ở sao Thất, hoàng hôn giữa sao Sâm, bình mình giữa sao Vĩ. 

Tháng hai, mặt trời ở sao Khuê, hoàng hôn ở giữa sao Hồ, bình minh ở giữa Kiến tỉnh. 

Tháng ba, mặt trời ở sao VỊ, hoàng hôn ở giữa Thất tỉnh, bình minh ở giữa Khiên ngưu. 

Tháng tư, mặt trời ở sao Tất, hoàng hôn ở giữa sao Dực, bình minh ở giữa Vụ nữ. 

Tháng năm, mặt trời ở Đông tỉnh, hoàng hôn ở giữa sao Cang, bình minh ở giữa sao Nguy. 

Tháng sáu, mặt trời ở sao Liễu, hoàng hôn đến sao Tâm, bình minh giữa sao Khuê. 

Tháng bảy, mặt trời ở sao Dực, hoàng hôn ở giữa sao Đẩu, bình minh ở giữa sao Tất. 

Tháng tám, mặt trời ở sao Giác, hoàng hôn giữa Khiên ngưu, bình mỉnh giữa sao Chủy. 

Tháng chín, mặt trời ở sao Phòng, hoàng hôn ở giữa sao Hư, bình minh ở giữa sao Liễu. 

Tháng mười, mặt trời ở sao Vĩ, hoàng hôn ở giữa sao Nguy, bình minh ở giữa Thất tinh. 

Tháng mười một, mặt trời ở sao Đấu, hoàng hôn ở giữa Đông bích, bình minh ở giữa 
sao Chẩm. 


Tháng mười hai, mặt trời ở Vụ nữ, hoàng hôn ở giữa sao Lâu, bình minh ỏ giữa sao Đê 
(bảng 6-37). 


Bảng 6-37: 28 chòm sao 


NHỊ THẬP BÁT TÚ DANH XƯNG TỪ LỤC THÚ 


Giác, Kháng, Để, Phòng, Tâm, Vĩ, Cø Thanh long 

Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích | Huyền Vũ 

Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Tham Bạch Hổ 
Tỉnh, Quý, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chấn Châu tước 


TỨ THIÊN CUNG 

— Đông phương thất tú 
Bắc phương thất tú 
Tây phương thất tú 
Nam phương thất tú 


Ngoài ra, loại quan điểm khác cho rằng 28 chòm sao là chỗ ở của sao Thổ, vì vậy sao Thổ 
xoay xung quanh hệ mặt trời một vòng cần 28 năm, tức mỗi năm một sao. 


Do 28 chòm sao có thể xem là tọa độ của thời gian, người xưa phát minh một loại phương 
pháp ghi ngày bằng 28 chòm sao, tức phương pháp ghi ngày bằng cách lấy 28 chòm sao làm 
thành chu kỳ 28 ngày, dùng 1 chòm sao đại diện một ngày, 28 chòm sao đại diện 28 ngày, 
phương pháp này còn được bảo lưu trong thông thư lịch pháp của Trung Quốc cận hiện đại 
(bảng 6-38). 


116 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 
Bảng 6-38: Phép ghi ngày 28 chòm sao 


TỨ | NgŨ ` LỤC | NHẬT | NHẤT | NHỊ | TAM | TỨ THIÊN UNG 
Mộc Km | Thổ | Nhật | Nguyệt | Hỗổa ủ 


Để Í Phòng 


TINH KỲ 


Diệu nhật 


Đông phương thất 1ú 


Nhị thập bát tú Bắc phương thất tú 


Tham | Tây phương thất tú 


Nam phương thất tú 


3. Phân độ 28 chòm sao 

Phân độ 28 chòm sao không có tiêu chuẩn thống nhất, sách vở và la bàn ghi chép đều 
không giống nhau. Sách "Doanh hải kinh" la bàn Đài Loan và la bàn An Huy ghi chép về phân 
độ 28 chòm sao như bảng 6-39, bảng 6-40, bảng 6-41. 


Bảng 6-39: Phân độ 28 chòm sao chép trong "Doanh hải kinh" 


NHỊ THẬP BÁT TÚ PHÂN Độ NHỊ THẬP BÁT TÚ PHÂN ĐỘ 


11 Thiếu 


Tâm 6 Bán 

P mù Thu 
Ho) 10 Bán Tham 11 

Đẩu 23 Tỉnh 33 
Ngưu | 7 Thiếu Quỷ 2 Thiếu 


Nữ 11 Thiếu 13 Thiếu 
hư 5 THấ 2 mã 
Nguy 15 Bán 17 Thiếu 


SỬ DỤNG LA BÀN 


——————————— T—ỒỒ CC cỒcỒ 5 CC... 


NH 


Bảng 6-40: Phân độ 28 chòm sao trên la bàn Hàn Huy Đài Loan 


NHỊ THẬP BÁT TÚ NHỊ THẬP BÁT TÚ PHÂN ĐỘ 
Giác | 1T | Khuê 18 Bán 
Kháng 9 Thái | Lâu 12 Thái 
Để 16 Thái Vị 15 Thiếu 
Phòng vs Mão 11 
Tâm 6 Tất 16 Bán 
Vĩ 18 Ghủy Bán 
0ơ 9 Bán Tham 9 Bán 
Đầu - 22 Bán Tỉnh 30 Thiếu 
Ngưu Quỷ 2 Bán 
Nữ Liễu 13 Bán 
Hư | 9ˆ] Tinh 6 Thái 
Nguy Trương 17 Thái 
Thất Dực 20 Thiếu 
Bích 18 Thá 

Bảng 6-41: Phân độ 28 chòm sao trên la bàn Hưu Ninh An Huy 
THẬP BÁT TÚ PHẪN ĐỘ 
Kháng Lâu 12 Thái 
bể 15 Thiếu 
Phòng Mão 11 
Tâm Tất 16 Thiếu 
Cơ 9 Bán 9 Bán 
Đầu 22 Thái Tỉnh 30 Thiếu 
Ngưu 7 Quỷ 2 Bán 
Hư 9 Thiếu Tinh 6 Thái 
Nguy 16 Trương 17 Thái 
Thất †8 Thiếu Dực 20 Thiếu 
Bích 9 Thái | mn — | 18 Thái 


1 


— 


8 


CHƯƠNG VI TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


6.19 LỚP THỨ 2 VÒNG THỨ 18: NGŨ HÀNH PHÂN ĐỘ 28 CHÒM SAO 


1. Ngũ hành 28 chòm sao 
Phán đoán cát hung của phân độ 28 chòm sao lấy ngũ hành sinh khắc làm căn cứ, nhưng 
sự phối hợp của ngũ hành cũng không thống nhất, như ngũ hành của sao Liễu có cái là Hỏa, 
có cái thì Thôê. Dưới đây là bài về 28 sao phối với ngũ hành. 
Giác Khuê Tỉnh Đầu nguyên thuộc Mộc 
Chẩm Bích Kỳ Sâm thị thủy thần 
Đê Nữ Vị Liễu thổ chỉ vị 
Cang Ngưu Quỷ Lâu thị kim thần 
Dực Thất Chủy Vĩ hỏa tối vượng 
Tứ nguyệt tứ nhật hỏa đồng tình 
Phòng Hư mão tỉnh tứ quân hỏa 
Trương Tâm Nguy Bích tướng hỏa lâm 
2. Ngũ hành phân độ 38 chòm sao 
Chỉ có ngũ hành 28 chòm sao không đủ, mỗi một phân độ còn phải phối với ngũ hành, như 
vậy từ quan hệ ngũ hành sinh khắc của sao phân độ ngũ hành có thể biết tốt xấu của phân 
kim 28 chòm sao. Phân độ ngũ hành lấy tuần hoàn thứ tự của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phối 
với độ số mà sắp xếp ngũ hành, độ thứ nhất mỗi sao là ngũ hành gì thì có thể biết theo qui tắc sau: 
a.Kimn 
Tỉnh Quỷ Thất Sâm Lâu Cang Hư 
Đê Kỳ Đầu tú thị kim phùng 
b, Mộc 
Thanh đế vi thủ mộc đế tỉnh 
Tâm tỉnh phòng túc tận giai đồng 
©. Thủy 
Trương Khuê VỊ mão Ngưu Nguy túc 
Hắc đế nguyệt lệnh ngâm ngâm 
ad. Hỏa 
Giác Bích Tất Liễu hữu hà toán 
Hỏa diệm liên thiên huyền mình thông 
€. Thô 
Nhược gian trung ương Hoàng cực số 
Dực Chấn Chủy Nguy Nữ thổ hồ. 


3. Công dụng sinh khắc của 28 chòm sao 


Theo cách nói của nhà phong thủy, phán đoán cát hung của phân độ 28 chòm sao lấy ngũ 
hành của phân độ làm chủ, lấy ngũ hành của 28 chòm sao làm khách, quan hệ tốt xấu của ngũ 
hành sinh khắc như sau: 


119 


SỬ DỤNG LA BÀN 
————__D__Tm TT À ÀÀ À À j_ NUDUNGLABÀN 


a. Khách sinh chủ, là khí sinh, cát lợi; 

b. Khách chủ đồng, là khí vượng, cát lợi; 

c. Chủ khắc khách là khí tài, cát lợi; 

d. Khách khắc chủ, là khí sát, hung tai; 

e. Chủ sinh khách, là khí tiết, hung tai. 

Quan hệ phối hợp của chủ khách xem bảng 6-42. 


Bảng 6-42: Ngũ hành 28 chòm sao phối hợp với phân độ ngũ hành (hình 6-73) 


NGŨ HÀNH NHỊ THẬP BÁT TÚ D0 ĐẲNG NHẤT BỘ KHỔI BÀI LIỆT 
tÙ PHÂN ĐỘ NGŨ HÀNH 
Kim Tỉnh, Quỷ, Thất, Tham, Lâu, Kháng, Hư, Để, Cơ, Đầu _| Kim Mộc Thủy Hóa Thổ (Thuận hành) 
Mộc — | Tâm,Tinh, Phòng | Mộc Thủy Hỏa Thổ Kim 
Thủy _ | Trương, Khuê, Vị, Mão, Ngưu, Vĩ | Thủy Hỏa Thổ Kim Mộc 
Hỏa Giác, Bích, Tất, Liễu Hỏa Thổ Kim Mộc Thủy 
Thổ Dực, Chấn, Chủy, Nguy, Nữ Thổ Kim Mộc Thủy Hỏa 


NHỊ THẬP TỨ SỮN 
Hư tú phân độ 
Phân độ ngũ hành 

Suy vượng phân kim 
Nhị thập bát tú 


7 | 8P | 7$ ]‹j0 
Mộc | Thủy | Hỏa | Thổ 
Sát | Sinh | Tài | Tiết 
Kim 


Hư Cửu Độ Thiếu 


Hình 6-73: Ví dụ cát hung phân độ sao Hư 


Cách dùng cát hung của phân độ 28 chòm sao không thống nhất, có cái thì căn cứ theo 
vòng này của la bàn để tính toán kết quả cát hung, trực tiếp dùng ký hiệu biểu thị ra cát, 
bình, quan sát, không vong, sai thế... Nhưng sự suy đoán cát hung này của 98 chòm sao cách 
rất xa trái đất, ảnh hưởng của một chòm sao đã rất yếu, một phân độ thì càng không cần bàn 
đến. Hai là đối với chọn hướng phong thủy mà nói cũng không cần đến trình độ tỷ mỉ như vậy. 


6.20 LỚP THỨ 3 VÒNG THỨ 18: GIỚI HẠN 98 CHÒM SAO 


Giới hạn 28 chòm sao chỉ giới hạn của 28 chòm sao ở 12 cung chính châm. Do dùng lịch 
pháp khác nhau, giới hạn này cũng có sự khác nhau, la bàn của thời cận hiện đại phần nhiều 
sử dụng 28 chòm qui định trong lịch Khai Hỷ đời Tống. Dưới đây là bảng giới hạn 28 chòm sao 
ghi trong sách "Trung Quốc la bàn 49 tảng tường giải" của Lý Định Tín phân biệt theo "Hồng 
nang kinh", bằng 6-43. 


120 


CHƯƠNG VI 


THẬP NHỊ CHI DUNG 


TỪNG BƯỚC GIẢNG GIẢI CÁC VÒNG CỦA LA BÀN TAM HỢP 


Bảng 6-43: Giới hạn 38 chòm sao 


NHỊ THẬP TỨ SỮN 


TÚ ĐỘ 
Nguy 18 độ 28 phân - Nữ 5 độ 11 phân 
Nữ 5 độ 11 phân - Đẩu 5 độ 31 phân 
Đẩu 5 độ 31 phân - Vĩ 2 độ 50 phân 


Vĩ2 độ 50 phân - Để 0 độ 63 phân 


Để 0 độ 63 phân - Chấn 10 độ 88 phân 
Chấn 10 độ 88 phân - Tốn 0 độ 85 phân 
Tốn 0 độ 85 phân - Liễu 7 độ 12 phân 
Liễu 7 độ 12 phân - Tỉnh 12 độ 2,5 phân 
Tỉnh 12 độ 2,5 phân - Tất 8 độ 36,5 phân 


Tý Nhâm trung - Quý trung 
Sửu Quý trung - Cấn trung 
Dần Cấn trung - Giáp trung 
Mão Giáp trung - Ất trung 
Thìn Ất trung - Tốn trung 

Ty Tốn trung - Bính trung 
Ngọ Bính trung - Đinh trung 
Mùi Đinh trung - Khôn trung 
Thân Khôn trung - Canh trung 
Dậu Canh trưng - Tân trung 
Tuất Tân trung - Càn trung 
Hợi 


Càn trung - Nhâm trung 


Tất 8 độ 36,5 phân - Vị 4 độ 30 phân 
Vị 4 độ 30 phân - Khuê 4 độ 86,5 phân 
Khuê 4 độ 86,5 phân - Nguy 15 độ 28 phân 


Ở trên là nội dung chủ yếu của "la bàn An Huy". Cùng là la bàn Tam hợp, nội dung chủ 
yếu của "la bàn Phúc Kiến" đại thể giống với "la bàn An Huy". Ở đây giới thiệu nội dung 2 
vòng thường gặp trong "la bàn Phúc Kiến". 


6.21 BÀN TỌA SƠN KIẾP SÁT 


Vòng này dùng tọa sơn để luận tốt xấu, cho nên gọi là mâm tọa sơn kiếp sát, nó phối hợp 
sử dụng với chính châm địa bàn. Phương pháp sắp xếp của vòng này rất độc đáo, cùng phối 
hợp 24 sơn với 1 can chỉ, phương thức phối hợp này theo bài vè sau: 


Tến Mùi Thân sơn Quý kiếp tàng 


Tân Tuất cư Sữu Canh mã hương 
Chấn Cấn phùng Đinh Giáp kiến Bính 
Nhâm hầu Càn Thố Bính Tân phương 


Khảm Quý phùng sà Ty Ngọ kê 
Đinh Dậu phùng Dần Khôn Hợi Ất 
Long hổ ngộ dương Ất hầu kiếp 


Lê Ngưu long vị vĩnh bất lập. 


Thời Đông Hán, người xưa phối hợp 12 địa chỉ với 12 động vật, dùng ở kỷ niên, gọi là 12 
cầm tỉnh, 12 con tuổi, người sinh năm nào đó là giống cầm tỉnh động vật đó. Vì vậy động vật 
trong bài về trình bày ở trên là để chỉ địa chi cầm tình (bảng 6-44). 


SỬ DỤNG LA BÀN 


Bảng 6-44: 12 cầm tỉnh với 12 địa chỉ (Hình 6-74) 


Dần | Mão | Thìn 
Ngưu | Hổ 


ĐỊA GHI Sửu 


SINH TIÊU 


Mùi | Thân | Dậu | Tuất 
Dương| Hầu | Kê | 0ẩu 


Thỏ | Long 


Trư 


Hình 6-74: 19 địa chỉ của Đồ án hóa 


Y nghĩa của bài về là cũng nào trên mâm tọa sơn kiếp sát đối ứng của hướng kiến trúc nào 
đó theo 24 sơn chính châm địa bàn là cung kiếp sát, thế thì đối ứng phương vị nào đó trên 24 
sơn là bất lợi, nếu ở phương vị này có cảnh quan không tốt, nhà phong thủy cho rằng tức là 
phạm kiếp sát, không cát lợi. Ví đụ kiến trúc ngồi xoay lưng hướng Hợi mặt nhìn hướng Ty, 
cung Kiếp sát là Ất, thế thì hướng Ất trong 24 hướng nếu có cảnh quan khóng tốt thì không 
cát lợi (bảng 6-45 và hình 6-75, hình 6-76). 


Bảng 6-45: Bàn kiếp sát 24 sơn 


Nhị thập tứ sơn 


Tọa sơn kiếp sát Ty 


Nhị thập tứ sơn Nhâm 


Tọa sơn kiếp sát | Dậu 


Hình 6-76: Ví dụ bàn kiếp sát hướng sao Tâm. 


128 


SỬ DỤNG LA BÀN 


6.29 BÀN BÁT SÁT HOÀNG TUYỀN 


Bàn Bát sát Hoàng tuyền còn gọi là Bát lộ Hoàng tuyền sát, Thiên can phản phục Hoàng 
tuyên. Mâm này ứng dụng rất rộng trong phong thủy thời cận đại, nguyên lý này xuất hiện từ 
phép Tam hợp thủy, tức dùng “Hoàng tuyển sát thủy” của 12 cụng Trường sinh để luận tốt xấu, 
cái gọi là "Hoàng tuyên sát thúy" là chỉ vị trí Đế vượng gặp nước chảy đi làm cho vượng khí có đi 
mà không có về, sinh khí hao tán. Vì vậy nhà phong thủy cho rằng kiến trúc phàm ở hướng 
vượng, ky nước chảy ra vị trí Lâm quan; phàm ở hướng suy, ky nước chảy ra vị trí Đế vượng. 
Nhằm để dễ ghi nhớ, nhà phong thủy viết nó thành bài vò. 


Canh Định Khôn thượng thị Hoàng tuyền 
Ất Bính tu phòng Tốn thủy tiên 

Giáp Quý hướng thượng ưu kiến Cấn 

Tân Nhâm Càn lộ tối nghi ky 

Khôn hướng Canh Đỉnh thiết mạc ngôn 
Tốn hướng ky hành Ất Bính thượng 

Cấn phùng Giáp Quý họa liên liên 

Càn hướng Tân Nhâm họa diệc nhiên 


Ý nghĩa của bài về này là khi Bát can và Tứ duy trong 24 sơn làm hướng kiến trúc, hướng 
nước chảy xung quanh ở hướng nào đó là không cát lợi. Như "Giáp Quý hướng thượng tm kiến 
Cấn” tức nói khi kiến trúc ở hướng Giáp hoặc Quý, phương Cấn có nước chảy là không cát lợi, 
mà ngược lại “Cấn phùng Giáp Quý họa liên liên" là nói khi kiến trúc ở hướng Cấn, hai hướng 
Giáp và Quý có nước chảy đều không cát lợi, vì vậy gọi là Thiên can phản phục Hoàng tuyền 
(bảng 6-46 và hình 6-77, hình 6-78). 


Bảng 6-46: Hoàng tuyền bát sát 
Canh Khôn 
nhì Đinh Mà 


Bát can tứ duy 


Hoàng tuyền sát thủy 


124 


 .. 
<W| 
T8 


MỤC LỤC 
Lũi nói đầu 


Chương 1. 
Giới thiệu sơ lược về la bàn phong thủy 
1-1. Tóm tắt lịch sử phát triển 
1.2 Chúng loại la bàn 
1. l⁄a bàn Tam hợp 
2. La bàn Tam nguyên 
3. La bàn Tống hợp 


Chương 2. 
Phương pháp thao tác cơ bản của việc sử dụng la bàn 
2.1 Cách giữ la bàn và vị trí quan sát 
2,2 Xác định đường giữa 
2.3 Xác định phương vị 
1. Mặt bên hình chữ nhật 
2. Mặt bằng hình tam giác 
3. Mặt bằng các hình khác bất qui tắc 
2.4 Định tuyến vị âm trạch 


Chương 3. 
Xác định tọa hướng kiến trúc 
3.E Tính quan trọng của tọa hướng kiến trúc 


:`.2 Căn cứ đoán định về tọa hướng của kiến trúc 


Chương 4. 

Phương pháp sử dụng cơ bản của la bàn tam hợp 
4.1 Định chế nhị thập tứ sơn (24) 
4.2 Cách dùng của nhị thập tứ sơn 3 tầng (vòng) 


03 


35 


1. Chính châm địa bàn (nội bàn) 
2. Trung kim nhân bàn (trung bàn) 
3. Phùng châm thiên bàn (ngoại bàn) 


4.3 Chúc quyết và Bát kỳ của la bàn 


Chương 5. 

Ví dụ các vòng tên gọi la bàn 
5.1 Sách "La kinh giải định" đời Thanh ghi chép các vòng la bàn 
ð.2 Các vòng sắp xếp của "Huy bàn" 
5.3 Các vòng sắp xếp của "Kiến bàn" 


5.4 Các vòng sắp xếp của la bàn 36 vòng 


Chương 6. 
Từng bước giảng giải các vòng của la bàn tam hợp 

6.1 Vòng thứ nhất: Bàn bát quái tiên thiên 
1. Tiêu thủy 
2. Vong thủy 

6.2 Vòng thứ hai: Bàn địa mẫu phiên quái cửu tỉnh 
1. Cửu tỉnh và bát quái 
2. Phiên quái hào biến 
3. Nạp giáp 
4. Củu tình tọa sơn Ìa bàn 
5. Sư dụng cửu tính địa mẫu phiên quái 
6. Cưu tỉnh tọa sơn bát quái 

6.3 Vòng thứ 3: Bàn 24 Thiên tỉnh 
1. Giới thiệu bàn Thiên tỉnh 
2. Mô thức làm 24 thiên tỉnh 
3. Đương vận 24 thiên tỉnh 
4. Tên gọi khác của 34 thiên tình 
5. Thiên tính tam cát, lục tú, bát quý 

6.4 Vòng thứ tư: 24 hướng chính châm địa bàn 
1. Đón khí của 24 hướng chính châm 
2. Tịnh dương tịnh âm 24 hướng chính châm 
3. Sử dụng âm dương 24 hướng chính châm 


6.5 Vòng thứ năm: 24 tiết khí 
1. Hai mươi bốn tiết khí 
3. Bàn Thái âm đáo sơn 
3. Nguyên lý ngũ hành tam hợp 
4. Sử dụng bàn thái dương đáo sơn 
5. Bàn Thái âm đáo sơn 
6.6 Vòng thứ sáu: 72 mạch Xuyên Sơn 
1. Về 72 mạch Xuyên Sơn 
2. Âm dương cô hư vượng tướng 
3. Phép nạp giáp hỗn thiên 
4. Dương công ngũ khí 
6.7 Vòng thứ 7: 120 phân kim 
1. 120 phân kim phối hợp với 24 sơn (hướng) 
2. Nghiệm chứng từ các kiến trúc xưa 
3. Phạm vi phương hướng không thể dùng của 120 phân kim 
6.8 Vòng thứ 8: 24 sơn trung châm nhân bàn 
1. 24 sơn phối ngũ hành 
2. Phép tiêu sa 
3. Phán đoán cát hung của sa 
6.9 Vòng thứ 9: 120 phân kim trong châm nhân bàn 
6.10 Vòng thứ 10: Long bàn 60 mạch Thấu địa 
1. Về 60 long mạch Thấu địa 
2. Quy luật sắp xếp 60 mạch Thấu địa 
6.11. Vòng thứ I1: Bàn 240 phân kim 
6.12 Vòng thứ 12: Bàn 12 thứ 
1. Tên gọi 12 thứ 
2. Quan hệ của 12 thứ với 28 sao 
3. 12 thứ với 12 cung Hoàng đạo 
4, Công dụng 12 thứ 
6.13 Vòng thứ 13: 12 phân dã 
1. Về phân đã 
2. 12 thứ phân đã la bàn 
6.14 Vòng thứ 14: 24 sơn phùng chân thiên 
1. Song sơn, Tam hợp, Ngũ hành 


82 


90 


93 


Mục lục 


2. Mười hai cùng Trường sinh 
3. Tám Cục âm dương 
6.15 Vòng thú 15: 120 phân kim phùng châm thiên bàn 
6,16 Vòng thú 16: 60 long mạch Doanh súc 
1. Về 60 long mạch Doanh súc 
2. Công dụng 60 long mạch Doanh súc 
6.17 Vòng thú 17: Hỗn thiên tỉnh độ ngũ hành 
6.18 Lớp thứ nhất vòng thứ 18: Phân độ 28 chòm sao 
1. Về 28 chòm sao 
2. Phép quan sát mặt trời của 28 chòm sao 
ö. Phân độ 28 chòm sao 
6.19 Lớp thứ 2 vòng thứ 18: Ngũ hành phân độ 28 chòm sao 
1. Ngũ hành 28 chòm sao 
2. Ngũ hành phân độ 28 chòm sao 
3. Công dụng sinh khắc của 28 chòm sao 
6.20 Lớp thứ 3 vòng thứ 18: Giới hạn 28 chòm sao 
6.21 Bàn tọa sơn kiếp sát 
6.22 Bàn Bát sát Hoàng tuyền 


98 

98 

1033 
104 
104 
105 
106 
108 
TÙN 
1168 
117 
119 
119 
119 
119 
120 
121 
124 
126 


SỬ DỤNG LA BÀN 
THANH THỦY 


NHÀ XUẤT BẢN THUẦN HÓA 
33 Chu Văn An - Huế 
ĐT: (054) 823847 - 821228 Fax: 054.9848345 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYÊN DUY TỜ 


Biên tập : LÂM HOÀNG 
Sửa bản in : TÁC GIẢ 
Trình bày : ĐỨC LỢI 

Bìa : ĐÌNH KHÁI 


Thực hiện liên kết và giữ bản quyển: 


h Ä. CÔNG TY VĂN Hóa HƯƠNG TRANG 
Nhà Sách QUANG MÌNH 


416 Nguyễn Thị Minh Khả ^ Phường 5 - Quận 5 + TP.HCM 
ĐT: (õ4.8) 8522386 - 034990 # Fax: (34 ð) 8342457 
Email: quangmlnhboohsh@huongtrane com.vn 
quangmInhbooksh@hcm.vnn vn 


In 500 cuốn, khổ 20 x 28 cm, tại Công ty in Việt Hưng. Số đăng ký KHXB: 52/1872/XB-QL XB, cấp ngày 31.12.2003. Giấy tricn 
ngang KHXB số: 1984/XBTH, cấp ngày 08.06.2006. In Xong và nộp lưu chiểu Quý II - 2006. 


SỨ DLING 


F1 01 sử dụng fBÑn 


IlIlllllll|lÌÌ 


007050 401572 
38000 VNĐ 


ÍlÍÍlll||' 


l6 ” 001453 


Gió: 39.000đ 


